° 


Ía4i5a.ư a. ta): kỷ 


những giãc mơ 
_ở hiệu sách 
tTnorisaki 


———__ 








+ 


Trần Quỳnh Anh địcb 


ý 
ị Ị 

' È, 

' 

Á 

£ 
——— 


<0 
7= — 


` ` ` * 
+ 
w%x vả vs " 


Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki 
Tác giả: Yagisawa Satoshi 

Người dịch: Trần Quỳnh Anh 

Phát hành: Nhã Nam 

Ngày xuất bản: 04-2017 

Nhà Xuất Bản Hà Nội 

Ebook: Hà Du, Trúc Quỳnh 
— sè — 


II: IDƯ 


'Yagisawa Satoshi 


Sinh năm 1977 tại tỉnh Chiba, từng tốt nghiệp Đại học Nihon, khoa Nghệ 
thuật. Năm 2008, anh giành giải thưởng văn học Chiyoda (giải thưởng của 
đặc khu Chiyoda thuộc thành phố Tokyo) cho sáng tác đầu tay Những giấc 
mơ ở hiệu sách Morisaki. Các tác phẩm khác của anh bao gồm Junkissa 
Torunka (tạm dịch: Tiệm Cà phê 'Torunka), Kimi to kuraseba (tạm dịch: Nếu 


được sống bên em). 


Sở thích của anh là chơi guitar. Ngoài ra, anh thường lui tới quán Kanda 
Brazil tại khu Kanda Jimbocho để thưởng thức cà phê, Khu phố này cũng trở 
thành bối cảnh chính của tác phẩm Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki. 


Tác phẩm đã được dựng thành phim và công chiếu vào tháng 10 năm 
2010, với nữ diễn viên Kikuchi Akiko thủ vai chính Takako. 


Bị người yêu lừa dối, Takako bỏ việc và rơi vào chuỗi ngày ngủ triền 
miên để trốn tránh nỗi buồn. Thế rồi, một cuộc điện thoại từ người cậu ruột 
cả 10 năm trời không gặp đã đánh thức cô khỏi cơn mộng mị. Takako đồng ý 
đến trông hiệu sách nửa buổi giúp cậu chỉ để làm vừa lòng mẹ. Nhưng thật 
ngoài tưởng tượng, chờ đợi cô là hiệu sách Morisaki cũ kỹ với thế giới của 
hàng nghìn cuốn sách chứa trong mình cả thời gian và lịch sử. Sách đã chữa 
lành vết thương trong lòng cô. Và hơn thế nữa, Takako tìm thấy bao nhiêu 


điều mới mẻ và thú vị mà trước đây cô chưa từng biết đến. 


Câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, đặc biệt với những ai có sở thích sưu 


tầm sách vở. 


“Ù, là chỗ này. Hiệu sách Morisaki nhỏ bé tồi tàn của chúng ta. 
Ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình 
đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ? Thế mà sau một thời 
gian dài, cậu lại quay về đây. Khi ấy cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra 
rằng không đơn giản là chuyện ở đâu. Đúng, mà là chuyện của con 
tim. Dù ở đâu hay với di, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó 
sẽ là nơi dành cho mình. Cậu nhận ra điều ấy khi đã đi hết nửa cuộc 
đời. Cậu quyết định quay về bến cảng cậu yêu thích nhất và thả neo ở 


đó. Với cậu, đây là chốn linh thiêng, là nơi thanh thản nhất. ” 


NHỮNG GIẮC MƠ Ở HIỆU SÁCH MORISAKI 


Tôi sống ở hiệu sách Morisaki từ đầu mùa hè tới đầu mùa xuân năm sau. 

Trong quãng thời gian ấy, tôi như bị vùi trong sách tại căn phòng trống 
trên tầng hai. Căn phòng chật hẹp và thiếu ánh sáng, đã vậy còn bị bao trùm 
bởi mùi mốc meo của đám sách cũ, một căn phòng lúc nào cũng ẩm ướt khó 
chịu. 

Thế nhưng cho tới tận bây giờ, tôi chưa một lần quên những tháng ngày 
đã trải qua ở đó. Bởi đó chính là nơi đã ban cho tôi cơ hội bắt đầu một cuộc 
đời thật sự. Nếu giả sử không có những ngày ấy, chắc hắn cuộc đời về sau 
này của tôi sẽ thiếu đi màu sắc, đơn điệu và cô quạnh. 

Một nơi quan trọng tôi không thể nào quên. 

Đó là hiệu sách Morisaki của tôi. 


Những kỷ niệm về nơi ấy đến giờ vẫn còn hiện lên sống động trước mắt. 


Khởi đầu mọi chuyện đến tựa tiếng sấm giữa trời quang. 

Không, với bản thân tôi, sự việc đó vẫn không thôi gây kinh ngạc, thậm 
chí hơn cả chuyện ếch từ trên trời rơi xuống. 

Ngày hôm đó, Hideaki, người tôi đã hẹn hò được một năm, bất ngờ nói: 
“Anh sẽ kết hôn.” 

Ban đầu khi mới nghe vậy, trong đầu tôi chỉ toàn những dấu hỏi chấm. 
Nếu anh nói: “Chúng mình kết hôn đi” thì tôi có thể hiểu được. Hoặc “Anh 
muốn kết hôn” thì vẫn còn có nghĩa. Thế nhưng “Anh sẽ kết hôn” thì quả là 


kỳ quặc. Bởi vì kết hôn là thỏa ước dựa trên sự đồng thuận từ cả hai phía, 


nên xét về mặt sử dụng từ ngữ Hideaki đã lầm lẫn hoàn toàn. Nhưng cái 
giọng nhẹ tênh ấy là sao? Giọng anh dửng dưng hệt như đang kể “Anh mới 
nhặt được một trăm yên bên vệ đường” vậy. 

Hôm ấy là một buổi tối thứ Sáu giữa tháng Sáu. Chúng tôi đang dùng 
bữa tại một nhà hàng Ý ở khu Shinjuku sau giờ làm. Nhà hàng nằm trên tầng 
cao nhất của một khách sạn, từ đây có thể phóng tâm mắt ngắm khung cảnh 
đêm diễm lệ lấp lánh ánh đèn, một nơi cả hai chúng tôi đều thích. 

Hideaki là đồng nghiệp vào làm trước tôi ba năm, là người tôi vẫn luôn 
âm thầm ngưỡng mộ từ khi mới vào công ty. Chỉ cần được ở cạnh anh là tim 
tôi đã nấy như lò xo. Buổi tối đó là dịp gặp gỡ riêng hiếm hoi của hai chúng 
tôi, tôi đang thưởng thức ly rượu vang với tâm trạng lầng lầng. 

Ấy thế mà... 

Tôi bất giác hỏi lại: “Sao cơ?” Tôi những tưởng mình đã nghe lầm. Thế 
nhưng anh hờ hững đáp lại: “Anh đã quyết định sẽ kết hôn vào năm sau.” 

“Kết hôn? Ai với ai cơ?” 

“Anh và cô ấy.” 

Hả? Tôi lại nghiêng đầu thắc mắc. 

“Cô ấy?” 

Và bất ngờ thay anh nói ra tên của một cô gái đang làm việc ở một bộ 
phận khác cùng công ty mà chẳng có vẻ gì là áy náy. Cô gái ấy vào công ty 
cùng đợt với tôi, có vẻ ngoài đáng yêu tới nỗi đến cả phụ nữ cũng muốn ôm 
chầm lẫy. 

So với cô ấy, tôi đã cao thì chớ, gương mặt lại quá bình thường. Tôi 
không hiểu nổi tại sao Hideaki đã hẹn hò với một cô gái đáng yêu như thế rồi 


mà còn muốn có cả tôi. 


Hỏi ra mới biết hai người họ đã hẹn hò được khoảng hai năm rưỡi. Tức là 
còn lâu hơn mối quan hệ của hai chúng tôi. Bản thần tôi đương nhiên không 
biết anh đang hẹn hò với người khác, thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghỉ ngờ 
hay nghĩ rằng có khả năng ấy. Ở công ty không ai biết chúng tôi hẹn hò, tôi 
tự cho rằng đó là bởi anh không muốn cảm thấy khó xử ở chỗ làm. Hóa ra 
ngay từ đầu anh đã chắng thật lòng, chỉ coi tôi là thứ để chơi đùa. Tại tôi ngu 
ngốc hay tại anh không bình thường? 

Dù sao thì hai người họ cũng đã về gặp gỡ gia đình hai bên, lễ ăn hỏi đã 
ấn định vào tháng sau. Đầu tôi quay mòng mòng, như thể có nhà sư nào vừa 
đánh một tiếng chuông bên trong vậy. 

“Anh bảo để tổ chức vào tháng Sáu mà cô ấy không chịu. Nhưng em 
nghĩ xem, nếu như vậy thì có sẽ không kịp trong năm nay mất. Vì vậy phải 
làm từ bây giờ...” 

Những lời tuôn ra từ miệng anh lọt vào tai tôi cầu được câu chăng. Tôi 
chỉ nói khẽ: “Thế ư, tốt quá rồi.” Ngay đến bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì 
câu mình vừa thốt ra. 

“Ồ, cảm ơn em. Nhưng anh vẫn có thể thỉng thoảng tới gặp Takako đấy.” 
Hideaki cười toe toét. Vẫn là nụ cười vô tư, nụ cười như của một vận động 
viên thể thao ấy. 

Nếu là trong phim diễm tình, phải chăng đây là lúc nên đứng lên và ném 
ly rượu vào anh ta? Thế nhưng từ xưa tôi đã luôn kém cỏi trong việc thể hiện 
cảm xúc ra bên ngoài, thậm chí còn không biết bản thân vốn nghĩ gì nếu 
không ngồi một mình suy ngẫm lại cẩn thận. Vả lại khi ấy, tiếng chuông của 
nhà sư kia lại quá ồn ào. 

Với tâm trạng mơ hồ ấy, tôi chia tay anh và một mình quay về căn hộ. 


Khi đã bình tĩnh lại, nỗi buồn trong lòng tôi bỗng dâng lên với tốc độ chóng 


mặt. Là nỗi buồn chứ không phải sự tức giận. Nỗi buồn mãnh liệt tới mức 
như thể nó đang hiện diện, tưởng như chạm tay vào được. 

Nước mắt cứ thế không ngừng tuôn trào. Khóc bao nhiêu cũng không 
thấy hết. Tôi không bật đèn, cứ thế gục ra giữa phòng mà khóc. Nước mắt 
này mà hóa thành dầu thô thì chắc mình giàu to, tôi ngây ngô nghĩ, rồi khóc 
thêm trận nữa cho chính sự ngây ngô của mình. 

Có ai giúp tôi với. 

Tôi tha thiết nghĩ thế. 


Nhưng tôi chăng thể nói ra suy nghĩ ấy, tôi chỉ có thể khóc mà thôi. 


Sau đó là một loạt những điều tồi tệ kéo tới. 

Vì làm cùng chỗ nên cho dù không thích tôi vẫn phải chạm mặt anh. 
Hideaki vẫn cư xử với tôi như bình thường khiến tôi càng thêm đau khổ. Đã 
vậy đôi khi tôi còn tình cờ đụng phải vị hồn thê của anh ở nhà ăn hay phòng 
để đồ uống. Khi ấy cô ta thường tiến tới chào tôi với nụ cười rạng rỡ, không 
rõ là biết hay không biết chuyện giữa anh và tôi. 

Trong khoảng thời gian ấy, tôi không thể nhét nổi thứ gì vào bụng, đềm 
cũng không ngủ được. Tôi sụt cân nhanh chóng, sắc mặt xám ngoét như 
người chết dù đã cố ngụy trang bằng lớp trang điểm. Đang trong giờ làm 
việc, nước mắt đột nhiên trào ra khiến tôi phải chui vào nhà vệ sinh khóc 
nghẹn không biết bao nhiêu lần. 

Sau khoảng hai tuần như thế, cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều đã tới 
giới hạn, tôi nộp đơn xin nghỉ việc. 

Vào ngày làm việc cuối cùng của tôi, Hideaki đã vui vẻ nói rằng: “Dù em 


nghỉ việc thì vẫn sẽ đi ăn với anh nhé.” 


Cùng lúc mất đi cả tình yêu và công việc, tôi phải nếm trải cảm giác đột 
nhiên bị ném vào khoảng không vũ trụ. 

Tôi xuất thần từ vùng Kyushu, tốt nghiệp một trường đại học ở quê, rồi 
lên Tokyo tìm việc. Vậy nên những mối quan hệ của tôi chỉ gói gọn trong số 
đồng nghiệp ở chỗ làm. Do bản tính nhút nhát, lại không giỏi làm thần với 
người khác, tôi chẳng có bạn thân nào ở Tokyo. 

Nghĩ lại thì cuộc đời hai mươi lăm năm qua của tôi luôn kiểu “tàm tạm”. 
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả tàm tạm, tốt nghiệp một trường đại 
học tốt tàm tạm, vào làm ở một công ty tử tế tàm tạm. Từng chút một như 
vậy, tôi đã đỉnh ninh mình sẽ sống một cuộc đời êm ả, và cũng khá hài lòng 
với điều đó. Mặc dù không có cao trào hạnh phúc, nhưng cũng chăng có tột 
cùng đau khổ. Ấy chính là cuộc đời của tôi. 

Gặp được Hideaki quả là một điều đặc biệt với một người như tôi. Luôn 
ở thế bị động nên bản thân việc được trở thành bạn gái của người mình vô 
cùng yêu thương chẳng khác gì một phép màu. Có lẽ một phần do vậy mà cú 
sốc lần này quả là không øì đo đếm được và tôi cũng chăng biết đối phó như 
thế nào. 

Rốt cuộc tôi đã chọn cách chẳng làm gì hết ngoài ngủ. Tôi buồn ngủ đến 
nỗi chính tôi cũng ngạc nhiên. Có lẽ cơ thể tôi làm thế để trốn tránh khỏi 
hiện thực, cứ vừa chui vào chăn là tôi liền thiếp đi. Giữa vũ trụ đơn độc là 
căn phòng nhỏ ấy, tôi đã ngủ l¡ bì ngày này qua ngày khác. 

Hình như tôi đã trải qua một tháng như thế. Cho tới một đêm, tôi tỉnh 
giấc thì phát hiện có một tin nhắn thoại gửi tới chiếc di động đã bị lãng quên. 

Tôi không có chút ý niệm gì về số điện thoại hiển thị trên màn hình di 
động nhưng vẫn cứ nghe thử tin nhắn. Tức thì một giọng nói hào hứng phát 
ra: “Này này. Takako, khỏe không? Satoru đây mà. Đang gọi từ chỗ hiệu 


sách đây. Takako nhớ gọi lại nhé. Ấy, có khách. Thế đã nhé. ” 

Tôi nghiêng đầu. Satoru? Ai vậy nhỉ, tôi hoàn toàn không biết. Người 
này gọi tên tôi thân thiết đến vậy chắc hắn không phải gọi nhầm. Hiệu sách 
øì nhỉ? Hiệu sách. Tôi cứ nhầm đi nhấm lại từ ấy, rồi chợt nảy ra. 

Cậu Satoru. Đúng rôi, là cậu Satoru. Nói mới nhớ, rất lâu trước đây tôi 
từng nghe mẹ nhắc chuyện cậu tiếp quản hiệu sách do cụ cố tôi mở ở khu 
phố Jimbocho. Lần tôi gặp cậu gần nhất là hồi năm lớp mười, phải gần mười 
năm nay chúng tôi chưa gặp lại. Nhưng tôi dám chắc giọng nói ấy tôi đã từng 
nghe khi xưa. 

Bỗng dưng một dự cảm không hay chạy dọc sống lưng. Tôi chắc mẩm 
chuyện này là do mẹ xúi giục. Chuyện nghỉ việc và chia tay người yêu tôi 
mới kể cho mình mẹ. Mẹ lo lắng rồi nhờ vả gì cậu ấy cũng nên. Nếu thế thì 
việc cậu gọi điện đến cũng chăng có gì đặc biệt. 

Thực ra tôi không hiểu rõ người cậu này. Con người ấy như chăng thuộc 
về nơi đâu trên thế giới, cư xử không theo bất cứ chuẩn mực nào. Tôi khó 
chịu với kiểu vô duyên kỳ quặc khiến cậu mang dáng dấp một kẻ lập dị. 

Hồi nhỏ tôi đã rất thích tính cách ấy. Mỗi lần theo mẹ lên Tokyo thăm 
nhà ngoại là tôi lại được cậu cho chơi cùng trong phòng mình. Nhưng đến 
tuổi dậy thì, tính cách khác người ấy lại khiến tôi thấy vô cùng khó chịu, lặng 
lẽ tránh mặt cậu. Vả lại hồi ấy, cậu đột nhiên kết hôn khi chưa có công việc 
ốn định, còn gây lùm xùm gì đó với họ hàng. 

Thế nên tôi cũng cố gắng tránh dính líu, từ lúc lên Tokyo chưa một lần 
nghĩ tới chuyện đi gặp cậu. 

Trưa ngày hôm sau tôi miễn cưỡng gọi lại. Vì nếu không, mẹ sẽ nổi cơn 
thịnh nộ như quái vật khống lồ Daimajin cho xem. Khi tôi học lớp một, cậu 


khoảng hơn hai mươi lăm tuổi, giờ cũng phải ngoài bốn mươi rồi. 


Chỉ sau một hồi chuông cậu đã nhấc máy. 

“Hiệu sách Morisaki xin nghe.” 

“Cháu, Takako đây.” 

“Ái chà chà.” Giọng cậu Satoru oang oang vọng ra từ ống nghe. Giọng 
nói vẫn khỏe khoắn như xưa. Tôi vội dời ống nghe ra xa tai. 

“Lầu lắm không gặp. Cháu khỏe không?” 

“À, vâng...” 

“Cậu biết chuyện cháu đã lên Tokyo. Vậy mà Takako chăng chịu tới gặp 
cậu...” 

“Cháu xin lỗi. Công việc bận rộn nên...” Tôi lấy cớ. 

“Cơ mà cháu đã nghỉ việc rồi đúng không?” 

Bỗng dưng bị nói trúng tim đen, tôi ấp úng. Không thể mong đợi chút gì 
tinh tế từ con người này. Cậu Saturo tiếp tục huyên thuyên một mình những 
câu như “Nhớ hồi ấy ghê” rồi đột nhiên tuyên bố thế này: 

“Mà cậu đã nghĩ rồi, nếu cháu muốn nghỉ ngơi một thời gian thì tới đây 
đi. Thế nào hả?” 

“Dạ?” 

Tôi hoàn toàn bối rối trước đề nghị bất ngờ ấy. Cậu Satoru vẫn tiếp tục 
nói liến thoắng. 

“Tính tiền nhà và tiền điện với cháu thì có mà dở hơi đúng không? Cậu 
miễn hết. À, nếu cháu giúp trông nom cửa hiệu một chút thì cũng hay.” 

Hỏi ra mới biết cậu Satoru đang một mình quản lý cửa hiệu. Cậu bị đau 
lưng phải ra vào bệnh viện thường xuyên nên cần người trông thay vào buổi 
sáng. Cậu sống ở căn nhà bên phố Kunitachi, ngoài giờ bán hàng sẽ chỉ có 


mình tôi ở hiệu, riêng tư tuyệt đối. Cho tới vài năm trước nơi đây vẫn được 


dùng làm nhà ở nên bồn tắm, nhà vệ sinh đủ cả. 

Tôi hơi suy nghĩ. Dĩ nhiên tình trạng bây giờ của tôi không thể kéo dài 
mãi. Nếu cứ sống thế này thì chăng mấy chốc mà cạn tiền. Tuy nhiên, hiện 
tại tôi không muốn bị người khác xía vào. 

“Cháu sợ làm phiền cậu.” Tôi nói có ý từ chối. 

Nhưng cậu hoàn toàn không hiểu ý. 

“Phiền hà gì chứ. Nếu là 'Takako thì cậu nhiệt liệt hoan nghênh.” 

Còn cô Momoko thì sao ạ? Đang định nói thế thì tôi vội nín bặt. 

Đúng rồi. Vợ cậu, cô Momoko, đã bỏ đi từ vài năm trước. Chuyện này đã 
gây xôn xao kha khá trong họ nhà tôi. Thời điểm cô bỏ đi, nhìn dáng vẻ đau 
khổ của cậu mẹ tôi đã khá lo lắng: “Có khi đổ bệnh ra mất.” 

Nghe kể thì quả là cậu có vẻ đáng thương, nhưng không hiểu sao tôi cứ 
cảm giác có gì không đúng. Thuở mới cưới, hai người họ vô cùng hòa thuận. 
Cô Momoko là người hòa nhã, tốt bụng, nhìn thế nào cũng không giống kẻ 
trốn chạy. 

Tôi đang vừa nhớ lại chuyện ấy vừa lúng búng định nói thì cậu đã tự ý 
đấy câu chuyện đến kết luận: “Cứ như vậy nhé.” 

Tôi cố kháng cự: “Nhưng cháu còn đồ đạc nên...”, thì cậu nói bên nhà 
phố Kunitachi còn chỗ trống, tôi hãy gửi đồ qua đó, chỉ nên mang hành lý 
xách tay tới hiệu sách thôi. Mọi thứ như đã được chuẩn bị từ trước. 

“Làm như vậy là tốt nhất cho Takako. Tin cậu đi.” 

Tin ữ? Một người đã mười năm không gặp liệu có tin được không đây? 

“Được rồi, cậu sẽ đi dọn dẹp đón cháu,” cậu chẳng thèm đợi tôi trả lời, 
tiếp tục. “Có khách nên nói chuyện sau nhé,” rồi cậu dập máy luôn. 


Tôi đứng ngẩn ra nghe tiếng tút tút từ điện thoại. 


Hai tuần sau, tôi thấy mình đang đứng ở ga khu Jimbocho. 

Sao chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Đột ngột, cuộc đời tôi biến chuyển 
với tốc độ không thể kiếm soát. 

Sau cuộc nói chuyện với cậu Satoru tôi đã gọi cho mẹ. “Hoặc về Kyushu 
hoặc đến chỗ cậu Satoru. Con chọn đi.” Tôi bất đắc dĩ chọn cậu Satoru. Rõ 
ràng rằng nếu về Kyushu, tôi sẽ bị ép vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, không 
thể trở lại đây nữa. Tốn bao công sức để lên Tokyo mà lại kết thúc như vậy, 
tôi sẽ thừa nhận mình là một kẻ thất bại hoàn toàn. Tôi không thích thế. 

Lầu lắm mới ra ngoài, người tôi hơi lảo đảo. Bằng cách nào đó tôi đã lên 
tàu tới được đây. Vừa từ dưới øa tàu điện ngầm ởi lên, ánh mặt trời nóng rát 
đã ùa tới tấn công. Khi tôi còn chìm trong giấc ngủ nhiều ngày, trời đã 
chuyển hắn sang hè. Vầng dương trên đầu rực rỡ như cậu trai tuổi đôi tám. 
Lúc nghỉ việc, tôi đã tưởng còn lâu mới tới mùa hè cơ đấy. Cảm thấy đến 
thời tiết cũng phản bội mình, tôi hơi buồn. 

Đó là những cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến Jimbocho. Vì nhà 
ông ngoại ở bên đường Kunitachi nên hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây. 

Tôi đứng trước cột đèn giao thông chỗ ngã tư nhìn quanh một vòng. 

Có chút kỳ lạ. 

Dọc con phố lớn, theo lời cậu Satoru là đường Yasukuni, một loạt hiệu 
sách xếp hành cạnh nhau. Nhìn trái nhìn phải đầu đâu cũng là hiệu sách. 

Thường trên một con phố, hiệu sách chỉ một là đủ. Vậy mà ở đây chúng 
chiếm phân nửa số cửa hàng. Cũng có những cửa hiệu lớn, bắt mắt như 
Sanseido hay Shosen, nhưng dễ thấy ngay được rằng ở đây các hiệu sách cũ 


nho nhỏ mới thực sự nổi bật. Cách chúng xếp cạnh nhau thành một hàng dài 
như vậy gây nên chút choáng ngợp. Còn đoạn phố theo hướng ngược lại về 
mạn Suidoubashi lại là vô số những tòa nhà văn phòng to lớn, càng làm tăng 
thêm cảm giác kỳ lạ. 

Vừa nghĩ tôi vừa băng qua ngã tư tràn ngập nhân viên văn phòng đổ ra 
vào giờ nghỉ trưa, bước sang con đường của những hiệu sách. Theo đúng lời 
cậu dặn, đi được một đoạn tôi rễ vào con ngõ nhỏ mang tên Sakura. Như một 
điều hiển nhiên, chỗ này cũng toàn những hiệu sách cũ. Thiên đường sách 
cũ, tôi thầm nghĩ. 

Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, tôi đang nghĩ làm thế nào tìm được hiệu sách 
của cậu thì nhìn thấy một người đàn ông đang hướng về phía tôi vẫy tay rối 
rít. Người đó đầu tóc bù xù, đeo cặp kính viền đen đậm, vóc người gầy nhỏ 
như một cậu thiếu niên, mặc sơ mi ca rô ngắn tay và chiếc quần cotton cộc 
lửng lơ, đôi xăng đan xỏ hờ. Nhìn bộ dạng ấy đương nhiên tôi nhận ra ngay. 
Là cậu Satoru. 

“Ái chà, chẳng phải Takako đây sao.” Cậu vừa nói vừa ngoác miệng 
Cười. 

Nhìn gần mới thấy có vẻ cậu già đi nhiều so với ngày xưa. Những nếp 
nhăn sâu hăn rõ quanh mắt, làn da vốn trắng nõn không khác gì một thiếu nữ 
mong manh nay nhiều tàn nhang bất ngờ. Nhưng đằng sau cặp kính vẫn là 
đôi mắt như mắt trẻ con, lấp lánh đến lạ. 

“Cậu đứng đây chờ cháu suốt đấy ư?” 

“Cậu đoán cháu cũng sắp đến rồi nên chờ. Khu này toàn là hiệu sách 
đúng chưa, sợ cháu lạc nên cậu đứng chờ Takako đấy. Cậu cứ ngóng nhìn 
một cô bé mặc đồng phục cơ. Từ bao giờ mà Takako đã lớn đến thế này rồi.” 


Hắn nhiên rồi. Lần cuối cùng gặp cậu là dịp lên Tokyo vào ngày giỗ đầu 


của ông, hồi tôi học lớp mười. Từ bấy đến nay đã gần mười năm. Thế nhưng 
cảm giác cậu mang lại vẫn y nguyên như trong ký ức. Dù đã hơn bốn mươi 
nhưng vẻ tưng tửng ấy không thay đổi chút nào. Có lẽ với người này chăng 
có gì xa lạ hơn hai chữ “nghiêm trang”. Khi còn là một thiếu nữ mười mấy 
tuổi vô cùng ý tứ trong việc giữ khoảng cách với người khác, tôi đã cực kỳ 
ghét điều này. 

Tôi quay mặt đi tránh ánh nhìn chòng chọc của cậu, hướng mắt về phía 
cửa hiệu. 

“Ừm, đây chính là hiệu sách cụ cố đã mở đấy ạ?” 

Tôi ngắm nhìn cửa hiệu treo tấm biển “Chuyên văn học cận đại - Hiệu 
sách Morisaki” với chút cảm khái. Tôi chưa từng gặp cụ cố nhưng cũng thấy, 
mở được một cửa hiệu truyền đến cậu là đời thứ ba, quả thật đáng nể. 

Cửa hiệu này đã được gần ba mươi năm. Nhìn bề ngoài có lẽ nó còn từng 
trải hơn con số đó. Ấy là một căn nhà gỗ hai tầng, với đám sách chen chúc 
sau lớp cửa kính. 

“À, cửa hiệu đầu tiên mở ra từ thời Taisho*, trên đường Suzuran. Chắc 
cháu cũng đoán được giờ nó không còn nữa. Vậy nên chỗ này có thể gọi là 
Hiệu sách Morisaki đời thứ hai được nhỉ?” 

“Thế ạ.” 

“Nào, vào đi.” 

Cậu giằng lấy một nửa hành lý rồi đưa tôi vào bên trong. Ngay lập tức 
một mùi mốc meo xộc lên mũi. 

“Mùi ẩm mốc,” tôi buột miệng. 

“Phải nói là mùi âm ẩm, khoan khoái như không khí buổi sáng sau cơn 


mưa chứ,” cậu cười, chỉnh lại. 


Sách ở khắp mọi nơi trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, rộng gần mười 
bốn mét vuông. Mọi thứ trong phòng dường như đều nhuốm thứ mùi vương 
lại từ thời Showa#. Trên dãy giá sách xếp thành hàng ngay ngắn ken chặt 
những sách bỏ túi, truyện lẻ. Những bộ sách đồ sộ dạng toàn tập được xếp 
dọc theo chân tường. Đằng sau quầy tính tiền nhỏ cũng chật những sách. Giả 
sử có động đất mạnh xảy đến thì không nghi ngờ gì tất cả chỗ sách ấy sẽ nhất 
loạt đổ xuống như tuyết lở, vùi tôi xuống bên dưới mất. 

“Chỗ này có tất cả bao nhiêu cuốn thế ạ?” Tôi nói trong kinh ngạc. 

“Xem nào, khoảng sáu nghìn thì phải.” 

“Sáu nghìn!” Tôi không kiềm nổi kêu lên một tiếng. 

“Chỗ này nhỏ nên chỉ chứa được vậy thôi.” 

“Chuyên văn học cận đại nghĩa là sao ạ?” 

“À, nhà ta chủ yếu bán tác phẩm của những nhà văn Nhật Bản thời cận 
đại. Đầy, cháu xem.” 

Bị cậu giục, tôi thử lướt mắt qua hàng gáy sách. Có những tác giả mà tôi 
biết: Akutagawa Ryuunosuke, Natsume Souseki, Mori Ogai..., nhưng phần 
lớn là những cái tên chưa nghe bao giờ. Nói là những tác giả tôi biết, nhưng 
cũng chỉ ở mức từng học qua ở trường cấp ba mà thôi. 

“Giỏi thật, sưu tầm được nhiều tác giả thế này.” Tôi nói. 

Nghe vậy cậu liền cười. 

“Hiệu sách trong khu này đều chuyên về một lĩnh vực nào đó như vậy cả. 
Có chỗ chuyên về sách khoa học, có chỗ lại chỉ toàn kịch bản phim. Có chỗ 
mới chuyển sang bán mấy thứ như ảnh, bưu thiếp cũ cơ. Khu này là phố sách 
cũ lớn nhất thế giới đấy.” 

“Nhất thế giới ư?” 


“Đúng rồi. Dù øì thì từ thời Meiji* chỗ này cũng đã được coi là trung tâm 
văn hóa, rất nhiều văn nhân mặc khách lui tới cơ mà. Bởi thế mà hồi đó, ở 
khu này hiệu sách, trường học dựng lên rất nhiều, mấy tiệm sách khoa học 
mọc lên như nấm.” 

“Từ xưa đã vậy rồi ạ?” 

“Ờ, trên con phố này truyền thống ấy vẫn còn tiếp tục tới tận bây giờ đấy. 
Mấy nhà văn như Mori Ogai hay Tanizaki Junichiro còn từng lấy đây làm 
bối cảnh sáng tác tiểu thuyết nữa cơ. Bây giờ khách du lịch nước ngoài cũng 
đến đây nhiều lắm.” 

Cậu kể với vẻ tự hào như đang nói về chính mình vậy. 

“Cháu sống ở Tokyo mà chẳng biết tí gì những chuyện ấy.” Tôi thật thà 
cảm thán. Hơn thế nữa, tôi thực sự ấn tượng với cậu. Tôi chỉ hỏi một câu mà 
cậu giải thích cặn kẽ đến thế. Vốn cứ nghĩ cậu chỉ là kẻ lông bông chẳng 
chịu tìm việc làm, vậy mà hóa ra cậu lại hiểu biết không ít. Tôi chợt nhớ ra. 
Trong căn phòng của cậu nơi tôi ghé chơi hồi nhỏ cũng đầy những quyển 
sách xem chừng khó nhăn như lịch sử hay triết học. 

“Thời gian tới cháu nên thử đi dạo xem. Có khá nhiều chỗ hay ho đấy. 
Việc hôm nay cứ để đó, trước tiên cậu chỉ cháu xem phòng nhé. Tầng hai cậu 
chứa sách kín cả nhưng phòng cũng rộng...” 

Ngó vào căn phòng trên tầng hai tôi suýt ngất tại chỗ. Cái gọi là “chứa 
sách” ấy chất cao như những ngọn tháp, mỗi nơi một chồng, không còn chỗ 
đặt chân. Trông hệt như quang cảnh một thành phố tương lai xuất hiện trong 
các phim khoa học viễn tưởng. Chiếc điều hòa cũ đang mở hết cỡ nhưng mồ 
hôi tôi vẫn rỉ ra hết giọt này đến giọt khác. Xa xa đâu đó vắng lại tiếng ve 
sầu nh ỏi. 


Tôi đưa mắt lạnh lùng nhìn cậu. Cái øì mà “cậu sẽ đi dọn dẹp đón cháu” 


cơ chứ. Chỗ như thế này đến cả một con chuột cũng chẳng thoải mái duỗi 
chân mà ngủ được. 

“À, vì Takako sẽ đến nên cậu cũng định dọn đẹp lại chút cơ mà...” cậu 
gãi đầu phần bua. “Ba ngày trước cậu lại bị trượt đốt sống thắt lưng. Số 
mệnh của những hiệu sách cũ đấy nhỉ. Dẫu vậy cậu cũng đã chuyển một nửa 
số sách sang căn phòng trống bên cạnh rồi đó. Chỗ còn lại nhanh chóng 
chuyển nốt sang là ở được thôi.” 

Đúng lúc đó từ dưới vọng lên tiếng cửa kính mở, cậu nói vội “Xin lỗi 
cháu nhé,” rồi lấn nhanh xuống tầng một. 

Tôi nhìn quanh căn phòng, thở dài. “Nhanh chóng” là từ mà cậu lại nói 
với tồi một cách nhẹ như không. Cảm giác mình bị người khác đùa giỡn ập 
tới. Nhưng tôi đã hủy hợp đồng chỗ phòng trọ cũ, chăng còn cách nào khác 
ngoài ở lại đây. Xác định tư tưởng xong, tôi bắt tay vào dọn dẹp. 

Tôi đã đánh vật với đống sách cả ngày hôm ấy. Mồ hôi ướt đẫm người, 
tôi cứ thế quăng bừa đám sách chất cao như núi sang căn phòng bên cạnh. 
Chỉ sơ sẩy một chút thôi, chúng sẽ đổ sập xuống giống như tháp Babel hứng 
chịu cơn giận dữ của Chúa Trời, tôi nhanh chóng trở nên căm ghét đám sách. 

Vậy nhưng đến tối, tôi đã xoay xở thành công chuyển hơn nửa số sách 
sang phòng bên. Tôi cũng giải cứu luôn chiếc bàn trà đang mắc nạn ở đó. 
Sách xếp chồng cao ngất tới gần trần nhà trong căn phòng bên cạnh. Tôi lo 
có khi sàn nhà long ra mất, nhưng căn nhà có vẻ kiên cố nên chắc không sao. 
Tôi bật máy hút bụi, thu sạch đám rác rưởi và đám bụi đang lờn vờn khắp 
phòng như những hồn ma xấu xa. Lau sạch tường và chiếu lót sàn, trông căn 
phòng đã giống nơi dành cho người ở. 

Cảm giác hài lòng ít nhiều dâng lên trong lồng ngực, tôi đang đứng 
chống nạnh trước cửa phòng thì cậu đi lên. Cửa hàng đóng. 


“Ô, cháu đã dọn xong rồi à? Giỏi nhỉ. Nếu Takako là người Anh cuối thế 
kỷ 19 thì chắc chắn sẽ là một cô bé giúp việc vạn năng.” 

Cậu nói øì tôi chăng hiểu. 

Ôi chao, từ nay trở đi tôi buộc phải hòa thuận với người này đây. 

“Cháu mệt rồi nên đi ngủ đây ạ.” 

“Ừ, cháu nghỉ ngơi đi. Sáng mai nhờ cháu nhé.” 

Cậu vừa rời cửa hàng là tôi liền đi tắm rồi để nguyên tóc ướt trườn vào 
bộ chăn nệm toàn mùi ấm mốc. 

Tôi tắt điện. Căn phòng đột nhiên lặng như tờ. Dường như đám sách đầy 
ứ đã nuốt trọn lấy mọi âm thanh. 

“Sống ở đây một thời gian sao? Liệu có quen được không đây?” Tôi nhìn 
lên trần nhà tối mờ, cảm thấy chênh vênh. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài 
trong khoảnh khắc. Một giây sau tôi đã ngáy khò khò. 

Trong mơ, tôi là cô người máy giúp việc sống ở một thành phố tương lai. 


Tất thảy mọi tòa nhà trong thành phố ấy đều xây bằng sách cũ. 


Sáng hôm sau mở mắt ra, tôi không nhớ mình đang ở chỗ nào. Tôi đưa mắt 
nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt bên cạnh, kim đồng hồ chỉ mười hai giờ 
mười hai phút. 

Ý thức về thực tại lập tức quay về, tôi bật dậy kêu “a” một tiếng. Cửa 
hiệu phải mở lúc mười giờ. Hồm qua trước khi đi ngủ tôi đã đặt báo thức tám 
giờ, không biết nó bị tắt đi lúc nào. Kẻ quái ác nào lại ác ý làm thế? Chỉ có 
tôi chứ còn ai vào đây. 

Sao lại xảy ra sai sót này được nhỉ? Vốn luôn dậy rất đúng giờ, trong 


suốt ba năm đi làm lúc nào tôi cũng lấy làm tự hào rằng mình chưa một lần 


đi muộn. Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ, đầu tóc bù xù lao xuống cầu thang, vội 
vã nâng mở cánh cửa cuốn nặng trịch. Tức thì ánh mặt trời mùa hạ ùa vào 
trong phòng. Các cửa hiệu trông ra mặt đường đều đã mở cửa cả, xem chừng 
đúng là tôi trễ quá rồi. 

Làm thế nào bây giờ? Tôi biết ăn nói với cậu thế nào về chuyện làm thâm 
hụt khoản thu buổi sáng này đây? Trong trạng thái hoang mang như thế tôi 
ngồi thừ ra ở quầy tính tiền tận ba mươi phút, vẫn nguyên bộ đồ ngủ trên 
người. Nhưng cũng lạ, chăng có ma nào đến cửa hiệu. 

Kể cả sau đó cũng không có vị khách nào lui tới. Không ít người qua lại 
trên đường, nhưng ai nấy đều lướt qua cửa hiệu của tôi. Thấy mình có vẻ ngớ 
ngẩn, tôi thong thả lên trên thay đồ, chải đầu, thậm chí trang điểm một chút 
rồi lại đi xuống. 

Đến gần trưa, cuối cùng thì túc tắc cũng có vài khách tới, nhưng phần lớn 
chỉ đến mua những cuốn sách bỏ túi năm mươi hay một trăm yên. Buôn bán 
thế này thì sao trụ nổi, tôi bất giác lo lắng. Trên dưới ba mươi lần tôi nén 
ngáp, ngủ gật tới hai lần. 

Khoảng một giờ chiều, một ông chú người thấp đậm, trán hói bóng loáng 
bước vào cửa tiệm. “Ô”, ông ta thốt lên khi nhìn thấy tôi đang ngồi sau quầy 
tính tiền. 

“Satoru đâu rồi? Mà cháu là ai? Làm thêm hả? Cái tiệm này làm gì có 
tiền mà thuê người làm nhỉ?” 

Ông ta tiến tới hỏi dồn dập. Nói sao nhỉ, ông chú này quá mức vồn vã. 

“À, hôm nay cậu Satoru khoảng hai giờ mới tới ạ.Cháu là Takako, cháu 
của cậu ấy. Cháu đang ở nhờ thôi chứ không hăn là người giúp việc. Tình 
hình tài chính của cửa hàng cháu cũng không rõ.” 


Nghe tôi nói một tràng, ông ta “ồ” một tiếng rồi nhìn tôi chăm chăm đầy 


thích thú. 

“Vậy hả? Satoru có cô cháu gái trẻ trung đáng yêu thế này cơ à?” 

Tôi cười tươi đáp lại. Thật may ông ta không nhận thấy thái độ thiếu 
thiện cảm của tôi nãy giờ. Ông chú này có vẻ là người tốt. Trông khá phúc 
hậu, trên hết là đôi mắt tỉnh tường. 

“Chuyện là lầu lầu chú định đọc lại Shiga Naoya ấy mà. Chẳng phải hồi 
trước vợ chú đã bỏ đi gần hết đấy thôi?” 

Ông ta vừa nói vừa tha thấn giữa những giá sách. Làm sao mà tôi biết 
được mấy chuyện đó, hôm nay tôi mới gặp ông ta lần đầu. 

“Thế nó đâu?” 

“Cái gì cơ ạ?” 

“Thì Shiga Naoya chứ cái gì.” 

“À vâng. Chắc đâu đó chỗ này...” 

Đột nhiên người đàn ông đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn tôi đánh giá. 

“Cháu có đọc sách không?” 

“Hoàn toàn không ạ.” 

Tôi cười, đáp. Ngay lập tức mặt ông ta hóa ra một biểu cảm như mặt quỷ. 
Đôi mắt lóe lên một tia kỳ dị. 

Từ đó, bài diễn thuyết bát đầu. Đúng thật là, người trẻ bây giờ không 
chịu đọc sách mà chỉ toàn máy tính với trò chơi điện tử, không làm sao cấm 
được. Mà có đọc thì lại là mấy thứ hời hợt kiểu truyện tranh, tiểu thuyết trên 
di động. Con trai chú gần ba mươi đến nơi rồi, thế mà suốt ngày chơi điện tử. 
Cháu ấy mà, nếu cứ như thế thì chỉ thấy được bề nổi của thế giới này thôi. 
Nếu không muốn trở thành một kẻ nông cạn thì hãy đọc đi, dù chỉ một chút 


số sách tuyệt vời ở đây. 


Người đàn ông cứ lải nhải như không có đoạn kết, cuối cùng gần một 
tiếng sau mới chịu ra về. Rốt cuộc ông ta chỉ nói một hồi như thế, chăng mua 
thứ gì. Chắng hiểu sao tự dưng tôi thấy mệt lử. Khoảng ba mươi phút sau, 
khi nhìn thấy cậu Satoru xuất hiện, trong giây lát tôi tưởng như gặp thần linh 
vậy. 

“Hôm nay thế nào? Có chuyện gì không?” 

Bước vào cửa là cậu vừa kiểm tra sổ sách vừa hỏi. 

“Không có gì ạ.” Tôi uế oải đáp lại. “Qua trưa có một người nói rất nhiều 
ghé đến. Mặt ông ta trông giống một đóa bồ công anh đã bay hết cánh chỉ trừ 
hai mặt bên ấy ạ.” 

“À, anh Sabu. Khách quen hai mươi năm nay rồi đấy.” 

Tôi cười gượng. Cái tên Sabu quả là hợp với người đó. 

“Người đó yêu mến những đại văn hào của Nhật Bản bằng cả trái tim 
đấy. Còn cái tính nói nhiều, đôi khi cậu cũng thấy phiền. Cứ đưa trà ra mời, 
ậm ừ đáp lại rồi thì anh ta cũng sẽ về thôi.” 

Chà, nghiệp buôn bán hóa ra cũng muôn hình vạn trạng, tôi thầm than. 
Tôi cũng cảm thấy ở thời đại này, bản thân từ “khách quen” nghe có chút xa 
lạ. 

“Mà cậu này...” Tôi nhớ ra nỗi hoài nghi lớn nhất của ngày hôm nay. 

“Gì thế?” 

“Cửa hiệu có ổn không ạ? Khách chăng có mấy, hoặc nếu có cũng chỉ 
toàn mua mấy món rẻ rẻ...” 

Cậu cất tiếng cười thích thú. 

“Đúng vậy nhỉ. Giờ không phải thời đại của sách cũ mà. Thời của ông 


nghe nói các hiệu sách cũ buôn bán lãi lời lắm. Dù gì khi ấy ngành in ấn 


cũng chưa phát triển, ti vi cũng không có. Khác hắn bây giờ. Nhưng từ sáu 
năm trước nhà ta cũng bắt đầu bán hàng qua mạng, thỉnh thoảng cũng bán 
được mấy quyển sách hiếm giá tới mấy chục nghìn yên nên vẫn trụ được đến 
giờ. Mấy vị khách quen từ thời của ông như anh Sabu vẫn thường xuyên lui 
tới. Takako có tới hiệu sách cũ bao giờ không?” 

“Đôi khi cháu có ghé vào Book Off. Đọc truyện tranh hay gì đó...” 

“Ừ, bây giờ toàn những chuỗi cửa hàng quy mô lớn như vậy nhỉ. Mấy 
nơi đó làm gì có những cuốn sách viết từ mấy chục năm trước như ở đây. 
Cũng bởi không có người mua mà. Nhưng vẫn còn nhiều người yêu thích 
sách cổ lắm. Có người chỉ tầm tuổi Takako thôi. Đối với họ chỗ này như 
thiên đường vậy. Bản thân cậu cũng là một trong số ấy.” 

“Trong phòng cậu hẳn là cũng đầy sách. Cậu tiếp quản chỗ này được bao 
lâu rồi?” 

“Ừm, từ khi ông ngã bệnh đấy. Hơn mười năm rồi thì phải. So với những 
chủ tiệm khác thì kẻ như cậu vẫn còn non lắm. Họ đều mở tiệm được ba 
mươi, bốn mươi năm rồi.” 

“Thế cơ ạ? Vậy thì cháu không thuộc về nơi đây rồi...” 

“Takako thử đọc xem sao. Bất kỳ cuốn nào cháu thích trong số sách ở 
đầy.” 

Cậu mỉm cười nói. 


Tôi “ha ha” cười để đấy. 


Sau đấy tôi không dậy trễ thêm lần nào nữa, chuyên tâm với cửa hiệu. 


Cũng may hiệu sách thường chăng có mấy khách tới tận trưa, tôi chỉ việc 
ngồi lơ đãng sau quầy tính tiền. 

Từ lúc chuyển chỗ ở cho đến khi ấy, cuộc sống của tôi chăng có thay đổi 
gì đáng kể. Buổi sáng, tôi mở cửa, làm nhân viên coi tiệm chờ đến khi cậu 
tới. Đến đấy là xong nhiệm vụ. Tôi lại chậm chạp leo lên cầu thang, chui vào 
chăn ngủ. 

Trong phòng, tôi chỉ để những vật dụng thiết yếu nhất. Tuy không thể gọi 
là nơi để sống, nhưng với tôi như vậy là đủ. Tôi bây giờ thực chỉ muốn bỏ 
mặc hết thảy mọi thứ trên đời. 

Cậu Satoru lúc nào cũng xuất hiện lúc quá trưa, luộm thuộm với bộ đồ 
rộng thùng thình. Giả như ai là nhần viên văn phòng nhìn bộ đồ ấy sẽ thấy 
không thể chấp nhận nổi. Tới cửa hàng là cậu xem xét số sách trước tiên, 
kiểm tra đơn đặt hàng qua mạng, gọi đi đây đó bàn chuyện công việc. 

“Dạ, làm thế nào cũng không được.” “Đúng là khắt khe quá...” “Không 
khắc phục điểm này thì có mà...” Cậu liên tục than thở những câu kiểu ấy 
vào ống nghe điện thoại. Hình như đang kêu ca về tình hình kinh doanh. 
Nhưng giọng nói lại phảng phất chút gì hạnh phúc. 

Điều tôi có phần không ngờ tới là giới buôn bán sách cũ hóa ra có mạng 
lưới khá lớn. Theo cậu kể thì có thể mua dồn kho một lượng sách lớn, cửa 
hàng không bao giờ hết sách cũng nhờ mạng lưới ấy hoặc những mối quan 
hệ cá nhân. Đặc biệt, ở những hiệu sách chuyên biệt như Morisaki, nếu chỉ 
dựa vào sách khách mang đến bán thì không thể có hàng dự trữ được. Quan 
trọng là làm thế nào mua được sách cũ ở những buổi đấu giá do hiệp hội hay 
øì đó tổ chức định kỳ thì phải. 

“Trong giới này, dù là buôn bán cá thể thì chuyện giữ quan hệ với người 


khác vẫn là quan trọng nhất. Mà tất cả mọi chuyện trên đời đều thế cả.” Cậu 


nói với vẻ tự mãn. 

Song, giữa người đang trịnh trọng bày tỏ kia và hình ảnh “chủ tiệm sách 
cũ” là ông ngoại hằng bao trùm tâm trí tôi vẫn có một khoảng cách khá xa. 

Ông ngoại là người bảo thủ cố chấp, lại ít nói. Trong những buổi họ hàng 
tụ họp, ông luôn tỏ ra nghiêm nghị và là trung tâm của cả nhà. Khi còn nhỏ, 
tôi lúc nào cũng len lét sợ sệt ông. Bà hay cười nói rằng: “Ông là chủ tiệm 
sách cũ mà.” 

Cậu Satoru thì lại ẻo lả như một con động vật thân mềm. Đây là lần đầu 
tôi tiếp xúc với cậu nhiều đến vậy, càng ở cùng tôi càng thấy kinh ngạc bởi 
dáng vẻ ẻo lả của cậu. Cô Momoko có phải vì thấy chán ghét điều đó mà bỏ 
đi không nhỉ, tôi đầm ra nghi ngờ vu vơ. Tuy vậy, mấy vị khách thường 
xuyên lui tới cửa hiệu lại rất nhiệt tình bắt chuyện với cậu. 

Tôi với cậu không hay nói chuyện, ngoài chuyện hiệu sách. Vừa hết tuần 
đầu tiên, cậu làm mặt chán chường thốt lên vẻ không chịu nổi nữa: “Takako 
ngủ suốt thế, y như Quỷ ngủ ấy.” 

“Cháu đang tuổi hay ngủ mà.” 

Tôi lạnh lùng đáp lại. Không thể nào hòa hợp nổi với ông cậu đang ngứa 
ngáy muốn xía vào chuyện của mình. 

“Hai mươi lăm tuổi là tuổi ngủ sao?” Cậu vẫn mặt dày nói tiếp. 

“Đúng thế đấy ạ. Hay ngủ mới dễ nuôi.” 

“Mấy khi rảnh rỗi thế này sao cháu không thử đi dạo quanh đây xem? Có 
nhiều chỗ hay ho lắm. Cậu ấy mà, hồi nhỏ cũng hay la cà, đến giờ vẫn chưa 
chán.” 


“Không sao ạ, cháu thích ngủ hơn.” 


Có vẻ cậu vẫn chưa nói hết chuyện nhưng tôi kiên quyết chấm dứt câu 


chuyện ở đó. Từ đấy về sau tôi ngồi im như đá, cậu nói gì cũng không đáp 
lại. 

Tôi thở hắt ra, cảm thấy khó chịu trong lòng. Chắc chắn cậu đã nghe từ 
mẹ rồi biết ít nhiều những chuyện xảy đến với tôi. Vậy mà cậu chắng buồn 
để ý, dễ dàng nói ra mấy câu đó khiến tôi rất bực mình. 

Đến cả ông khách quen Sabu chẳng hiểu sao cũng biết chuyện sinh hoạt 
của tôi mà buông lời trêu chọc, kiểu như “A, Quỷ ngủ Takako”. 

“Ai bảo chú chuyện đó thế ạ?” Tôi sưng sỉa hỏi. Mà ngoài cậu ra làm gì 
có ai. Đúng là một con người đáng giận. 

“Cháu ngủ mười lăm tiếng mà không chán nhỉ?” 

“Cháu đầu có ngủ tới tận mười lăm tiếng. Tầm mười ba tiếng thôi ạ.” 

Nghe tôi nghiêm túc đáp lại, chú Sabu lúc lắc cái đầu vẻ ngỡ ngàng. 

“Hồi chú hai mấy tuổi ấy, đến cả thời gian ngủ chú cũng thấy tiếc, để 
dành cho đọc sách đấy.” 

“Một khi đã quyết định ngủ thì cháu sẽ đi ngủ.” 

“Cái tính ương bướng giống hệt Satoru.” 

“Làm gì có chuyện ấy ạ. Ai thèm giống cái người khờ khao đó.” 

“Cả cái khiếu hài độc nhất ấy cũng giống luôn đấy.” Chú Sabu nói rồi 
cười khùng khục. 

“Cháu đã nói là không giống rồi mà. Đừng đánh đồng cháu với cậu ấy. 

“Không không, cháu đừng coi thường cậu mình thế chứ.” Chú Sabu đột 
nhiên nghiêm giọng. “Cái người khờ khao đó dù gì cũng đang là cứu tỉnh của 
hiệu này đấy.” 

“Cứu tỉnh ấy ạ?” Tôi tròn mắt hỏi lại. 


“Đúng thế đấy. Cháu đi hỏi chính cậu mình thì hơn.” Chú Sabu nói đầy 


ấn ý, giơ bàn tay ngang chân mày ra ý tạm biệt rồi đi mất. 

Sao cũng được. Tôi nghĩ. Cậu có là vị cứu tỉnh hay gì đi nữa tôi cũng 
chăng quan tâm. Ước muốn duy nhất của tôi là được quay trở vào chăn đánh 
một giấc thật ngon. 

Tuy vậy, đúng là tôi đã buồn ngủ đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. 
Mặc dù nói với chú Sabu là mười ba tiếng, nhưng những khi hiệu sách nghỉ 
tôi đều ngủ nguyên một ngày. Ngủ, ngủ, tôi muốn ngủ mãi. Ở trong mơ, mấy 
chuyện khó chịu cứ không nghĩ tới là xong. Mơ là hũ mật quá đổi ngọt ngào. 
Tôi như chú ong mong mỏi bay đến đó. 

Trái lại, những lúc thức thật chăng thích thú gì. Dù chán ghét Hideaki 
nhưng tôi cứ luôn nhớ về anh. Anh cười ra sao, đưa tay chạm lên tóc tôi thế 
nào. Tôi yêu chút tùy tiện trong tính cách của anh, cả chuyện anh mù âm 
nhạc rồi cho rằng âm nhạc thật rắc rối, yêu cả thói mau nước mắt không thể 
ngờ được là anh có. Tôi biết như thế là ngu ngốc. Nhưng rõ ràng khi được ở 
cùng anh tôi đã rất hạnh phúc. Những kỷ niệm ấy như đã khắc ghi tới từng tế 
bào, mãi chắng chịu biến mất. 

Cho tới bây giờ đôi khi tôi vẫn nghĩ, tất cả những lời anh ném cho tôi khi 
ấy đều là nói dối. Anh chỉ muốn trêu tôi một chút mà thôi. 

“Anh đùa đấy.” Anh sẽ nói thế, chỉ vì muốn làm tôi kinh ngạc. Nhưng dĩ 
nhiên chẳng thể có chuyện đó. Nếu không tôi đã chắng ở đây. 

Và cũng để không nghĩ ngợi hay nhớ về mấy chuyện đó, tôi ngoan cố, 
hay gì cũng được, tiếp tục ngủ. 


Thời gian trôi qua nhanh tới độ không níu giữ được. 


“Takako, có thức không?” 

Một tối cuối hè, cậu Satoru cất tiếng gọi tôi qua lớp cửa trượt. Đồng hồ 
chỉ tám giờ tối, giờ đóng cửa hiệu. 

“Cháu đang ngủ.” Tôi nằm nguyên trong chăn đáp. “Đang ngủ thì sao trả 
lời được?” 

“Cháu đang ngủ. Nhưng vì là Quỷ ngủ nên cháu có thể trả lời trong giấc 
ngủ.” 

Ha ha ha, tiếng cười của cậu vọng lại từ sau cánh cửa. “Cháu đang giận 
đấy à? Nói chuyện với chú Sabu rồi hả?” 

“Cháu đang giận. Cậu làm cháu như yêu quái vậy.” 

“Thôi nào, cậu lo cho cháu gái cậu nên thế mà. Chú Sabu cũng quan tâm 
hỏi chuyện Takako suốt. Này, ra ngoài một lát không? Cậu muốn đi đằng 
này một tí, đi cùng cậu nhé?” 

“Thôi khỏi ạ.” 

Tôi hướng về phía cửa trả lời dứt khoát. Nhưng cậu vẫn dai dẳng: 
“Không phải chuyện xấu xa gì đâu. Đi nhé? Cậu hứa sẽ tuyệt đối không can 
thiệp vào chuyện ngủ của cháu nữa.” 

“Thật chứ ạ?” Tôi ngờ vực. 

“Ngoác tay nào. Nếu cậu nói dối sẽ bị shippe* ba trăm lần.” 

Tôi chậm chạp ngồi dậy, lấy tay thay lược vuốt tóc qua loa, hé cửa trượt 
ra xem thử. 

“Cậu hứa đấy nhé.” 

Thấy tôi lườm ra từ khe cửa, cậu gật đầu, mỉm cười nói. 

“ÙỪ, cậu hứa.” 


Nơi cậu muốn tới cách Morisaki một đoạn bằng từ mắt tới mũi. 


“Chỗ này.” 

Nói rồi cậu đứng lại trước một cửa tiệm nằm trong con hẻm nhỏ. Quán cà 
phê bằng gỗ kiểu cũ, khó bắt gặp ở thời bây giờ. Một người đàn ông trung 
niên để ria mép, mặt cau có trông có vẻ rất giống chủ quán. Tấm biển đề chữ 
“Subouru” được chiếu sáng rõ, nối lên trong bóng tối. 

“Chỗ này, nơi cậu định đến đây.” 

Cậu lấy hết sức mở cánh cửa nặng nề. Ngay lập tức mùi cà phê ngào ngạt 
tỏa ra. 

“Ô kia, Satoru. Mời vào.” 

Người đàn ông đứng ở quầy bar đang rót nước nóng vào ống cà phê 
syphon# cất tiếng chào khi thấy chúng tôi bước vào. 

“Chào ông chủ. Đầy là cháu gái tôi, Takako.” 

“A, xin chào.” 

Tôi theo ngồi cạnh cậu bên quầy bar nhỏ, khẽ cúi đầu chào lại. Chủ quán 
không có ria mép nhưng khuôn mặt gầy gò mang những nét khắc khổ, đầy vẻ 
oai nghiêm. Chắc khoảng hơn bốn mươi lăm. Ước gì ông cậu dù bao nhiêu 
tuổi vẫn như trẻ con của tôi được bằng một góc của người này. 

“Cho tôi một tách Blend* nhé. Takako sao?” 

“À, cháu cũng thế.” 

Tôi thử đưa mắt một vòng. Bên trong quán được chiếu sáng sáng nhè nhẹ 
bởi những chiếc đèn bão, tiếng piano dìu dặt. Không gian bình yên vô cùng. 
Bức tường gạch sẵãm màu phủ đầy nét chữ nguệch ngoạc của những vị khách 
đã từng tới đây. Chính cái đó lại hài hòa hoàn hảo với vẻ mềm mại của quán. 
Thích thật, cái cảm giác tim đập rộn ràng đã lầu lắm rồi tôi mới cảm thấy 


này. Bỗng nhiên tôi tươi tỉnh lên chút ít. 


“Quán này được gần năm mươi năm rồi đấy. Mấy vị nổi tiếng ngày xưa 
tới đầy nhiều lắm.” Cậu giải thích cho tôi. 

“Thế ạ? Bầu không khí an yên ở đây đúng là hiếm có thật...” Tôi gật 
mạnh tán thành. 

Khoảng năm phút sau, cô phục vụ bàn mang hai tách cà phê ra cho chúng 
tôi. 

“Chào chú Morisaki.” 

“Tomo đấy à. Đây, cháu gái chú, Takako.” 

“Xin chào.” Tôi cúi đầu. Cô gái tên Tomo cũng mỉm cười nói: “Chào 
cậu.” 

“Tomo là khách quen nhà ta đấy. Một con mọt sách.” 

“Không đến mức ấy đâu.” 

Tomo nói, cười bến lến. 

Cô ấy hình như tầm tuổi tôi, cũng có thể ít hơn một chút. Bầu má trắng 
nõn mịn màng, ăn nói nhỏ nhẹ. Nom cô ấy cực kỳ đáng yêu trong chiếc tạp 
dề màu đen. Không hiểu sao cảm giác mình sẽ hợp với cô gái này, tôi thấy 
Vul VuI. 

“Gì đấy, Takako. Cháu thích con gái hả? Có cả nam thanh niên trẻ trung 
đấy!” Nói rồi cậu vẫy tay về phía góc trong quầy bar: “Takano ơi.” 

“Chào chú Morisaki.” Chàng trai vóc người mảnh khảnh vội ghé mặt qua 
tấm Noren* cất tiếng chào. 

“Takano hẹn hò với cháu gái chú đi.” 
“Kìa cậu!” 

Tôi võ mạnh vào tay cậu. 


Người tên Takano có vẻ nhút nhát, mới thế mà đã đỏ mặt. 


“Takano nói ngày nào đó sẽ mở một quán cà phê nên đến đây học việc. 
Nhưng toàn mắc lỗi nên bị mắng suốt.” 

Cậu nói hai từ “bị mắng” vẻ cực kỳ khoái chí. 

“Đừng nói mấy câu khó nghe thế chứ.” Ông chủ quán lập tức nói chen 
vào. 

Tôi thấy tội nghiệp anh ta nhưng lại đồng tình với cậu. Anh chàng 
Takano đó trông yếu ớt tới mức đẩy nhẹ một cái cũng ngã ra được. 

Sau lúc đó cậu vẫn rất vui vẻ. “Ô kìa, Satoru,” giọng nói cất lên từ phía 
người phụ nữ trung niên ngồi gần dó. “A, chị Shibahon,” nói rồi cậu xun xoe 
đi ra chỗ ấy. Từ một bàn khác lại có người gọi, cậu lại chạy ngay tới. 

Khi ở hiệu sách ít ra cậu vẫn có chút nề nếp, bước chân ra ngoài một cái 
là thế này đây. Với tâm trạng của một người chủ khi thấy chú chó của mình 
bị đùa giốn, tôi thở dài. 

“Ở khu này, Satoru rất được mọi người yêu mến đấy.” Chủ quán cười 
khổ nói với tôi. Lúc cười đuôi mắt ông hăn lên nếp nhăn rất hiền. 

“Thì cậu Satoru cũng chỉ được cái dễ mến thôi.” Tôi mỉa mai. “À mà đây 
là lần đầu tiên cháu được uống cà phê ngon thế này. Không khí ở đây cũng 
rất tuyệt vời.” 

Chủ quán cười khà khà. “Cảm ơn cháu. Những người trẻ tuổi chưa từng 
đến đây lần nào có vẻ đã làm chỗ này tươi mới hắn đấy nhỉ. Cháu tên Takako 
hả? Cháu chưa tới khu này bao giờ à?” 

“Vầng. Chưa một lần nào ạ. Gần đây cháu mới tới sống ở hiệu sách của 
cậu.” 

“Ô, hiệu sách Morisaki à. Được đấy nhỉ. Cháu hãy tận hưởng cuộc sống 


ở ]imbocho nhé.” 


“Vâng...” Tôi nhăn nhó than. 

“Sao thế?” 

“Cậu cháu cũng nói y như vậy.” 

“Hăn rồi. Không ai yêu phố này bằng Satoru đâu.” 

“Cháu cũng không rõ lắm...” Tôi lại rên rỉ. “À nhưng nói quán này thật 
tuyệt không phải nói dối đầu ạ. Nhất định cháu sẽ lại đến.” 

“Ừ, lúc nào cũng được.” 


Ong chủ nói vậy rồi nheo mắt cười. 


Tôi và cậu Satoru nán lại đó khá lâu, đêm khuya mới loạng choạng ra về. 
Làn gió đềm mang đậm hương thu mát lạnh tới mơn man gò má. 

Hình như cốc bia gọi sau lúc đó làm cậu say hay sao, “Lối nay đẹp nhỉ,” 
chân nam đá chân chiêu cậu vừa đi trước tôi vừa lấm bấm mấy câu kiểu ấy. 

Ngẫm lại thì, đã lâu rồi tôi mới sánh bước cùng cậu như thế này kể từ dạo 
còn nhỏ. Hồi đó hai chúng tôi đã nắm tay nhau đi loanh quanh hết cả một 
ngày, gọi là đi thám hiểm quanh nhà ông. Không hiểu có gì mà tôi lại vui 
đến thế. Tôi đã nô đùa ríu rít cả ngày hôm ấy. Vốn nhút nhát và lại là con 
một, với tôi cậu như người anh trai lớn hơn nhiều tuổi luôn ân cần mà tôi lúc 
nào cũng háo hức mong øặp. 

Nghĩ ngợi vấn vơ như thế, những kỷ niệm ngày xưa lại sống dậy rõ rệt 
trong đầu. Nơi căn phòng lộn xộn rộng hơn bảy mét vuông, chúng tôi cùng 
nhau hát những ca khúc Beatles trên nền ghi ta vụng về của cậu, hoặc say 


sưa đọc những cuốn truyện tranh của Tezuka Osamu hay Ishinomori 


Shotaro. Cảm giác thân thiết hồi ấy bỗng trỗi dậy với người đang bước đi 
phía trước tôi kia, dù chỉ một chút. 

“Cậu Satoru này.” 

Tôi bất đồ cất tiếng gọi về phía tấm lưng chăng đáng tin cậy chút nào ấy. 

“Gì thế?” 

Cậu quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt lúc nào cũng như một cậu bé. 

“Hồi bằng tuổi cháu cậu làm gì?” 

“À, hồi ấy cậu chỉ toàn đọc sách...” 

“Thế thôi ạ?” Tôi hơi thất vọng. “Nếu thế thì cũng không khác bây giờ là 
mấy...” 

“Và đi du lịch.” 

“Du lịch?” 

“Ừ. Cậu đi làm thêm để tiết kiệm tiền, rồi khoác ba lô đi khắp các nước. 
Thái Lan, Lào, Việt Nam, Ấn Độ, Nepal. Cậu cũng từng đi dọc châu Âu rồi 
cơ.” 

Tôi ngạc nhiên khi biết cậu là người tích cực đến vậy. 

“Thế tại sao cậu lại làm vậy? Cậu không nghĩ tới chuyện đi làm như mọi 
người sao?” 

“À thì...” Cậu khoanh tay trước ngực, dài giọng, hình như đang nhớ lại 
hồi đó. “Nói ngắn gọn thì bởi vì cậu muốn thử nhìn tận mắt thật nhiều đất 
nước. Muốn bằng cách đó thử những khả năng mình đang có. Cậu chỉ muốn 
biết cuộc đời của chính bản thân mình, không phải của bất kỳ ai khác.” 

Muốn thử nghiệm khả năng của bản thân nên chuồn khỏi Nhật, cuối cùng 
lại trở thành ông chủ hiệu sách, phải chăng hơi mâu thuẫn? Tôi nghiêng đầu 


hoài nghi. 


Có điều, cậu trong câu chuyện và hình ảnh về cậu mà tôi vẫn ấp ủ hồi 
nhỏ hoàn toàn khác biệt. Giờ đây khi đã trưởng thành, tôi cũng hiểu chút ít 
cảm giác của cậu hồi đó. Giá như không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì và 
được sống đúng theo quan điểm, cảm xúc của bản thân. Thời sinh viên tôi 
cũng hay mơ tưởng điều ấy. Tất nhiên tôi không đủ dũng khí để có bất kỳ 
hành động nào. 

Bí quyết để cậu được tự do tự tại có lẽ nằm ở đó. Nghĩ vậy tôi thấy hơi 
ghen tỊ. 

“Cứ như thế những năm hai mươi tuổi cậu đã lang thang suốt. Ông nổi 
giận với cậu luôn. Rồi ông đổ bệnh và mất, cậu tiếp quản cửa hiệu này.” 

“Cậu có hối hận hay gì không?” 

“Làm gì có chuyện ấy,” cậu cười. “Cũng chắng có công việc nào hợp với 
cậu hơn đâu. Đối với người yêu sách mà nói, không có nơi thứ hai tuyệt vời 
như khu phố này. Cậu tự hào khi được sở hữu một cửa hiệu ở đây. Thế nên 
có biết ơn cụ và ông thôi cũng chưa đủ.” 

“Ừm, cậu thích thật ấy...” 

“Sao cơ?” Cậu ngây ra. 

“Thì sống mà được làm điều mình thích ấy ạ.” 

“Không hắn đâu. Mới đầu cậu cũng gặp kha khá trở ngại. Dù sao đi nữa, 
chuyện sẽ theo gót ông ấy mà, hồi còn trẻ ngay cả trong mơ cậu cũng chưa 
từng nghĩ tới. Bây giờ cũng có nhiều thứ đau đầu lắm. Nhưng chuyện mình 
thực sự đang kiếm tìm cái gì có lẽ không thể ngay lập tức biết được. Có khi 
phải mất cả một đời mới từng chút một hiểu ra.” 

“Cháu... cứ không làm gì cả như thế này có phải đang lãng phí thời gian 


chăng?” 


Cậu nhìn tôi cười dịu dàng. 

“Cậu không nghĩ thế đâu. Đôi khi trong cuộc đời cũng cần những lúc thử 
dừng lại xem sao. Coi như nghỉ một lát giữa chuyến hành trình dài mang tên 
đời người. Chỗ này là bến cảng, cháu là con thuyền chỉ thả neo một chốc rồi 
đi. Nghỉ ngơi thỏa thích đi rồi lại ra khơi.” 

“Cậu nói vậy mà suốt ngày kêu ca chuyện ngủ của cháu.” Tôi nói giọng 
chán ghét. 

A ha ha, cậu cười. “Con người là sinh vật đầy mâu thuẫn mà. 

Tôi bất giác phì một tiếng. Cậu đúng là như vậy. 

“Vậy là cậu đi du lịch, rồi đọc sách, nên đã học được rất nhiều thứ?” 

“Đúng thế. Song, thành ra cậu lại cảm thấy có đi bao nhiêu nơi, có đọc 
bao nhiêu sách hình như bản thân vẫn chăng biết gì, chưa thấy được một điều 
gì. Đời người chính là như thế đấy. Sống mà luôn băn khoăn lúng túng. Có 
trong bài thơ của Santouka đúng không nhỉ? Bài Wakeittemo wakeittemo qoi 
yama* ấy.” 

“Cậu này...” 

Tôi định nhân lúc cậu đang hào hứng, nói ra điều tôi luôn muốn hỏi bấy 
lâu nay. 

“Hử?” 

“Cô Momoko sao lại bỏ đi thế ạ?” 

“Ừ... vốn dĩ cậu và cô ấy có cách nghĩ giống nhau. Điều ấy đã gắn kết cô 
cậu, lại cũng là nguyên nhân chia rẽ hai người. Chính xác là cô và cậu gặp 
nhau trên đường đi du lịch rồi phải lòng nhau. Nhưng không phải có thể mãi 
đi cùng nhau trên một hành trình. Một lúc nào đó rồi sẽ phải dừng chân ở 


một bến cảng nào đó. Cậu đã nghĩ rằng điểm cuối của hai người giống nhau, 


tiếc rằng không phải vậy.” 

“Ra thế. Lúc đó cậu cảm thấy thế nào? Buồn ạ?” 

“Có lẽ thế...” Cậu Satoru nhìn lên bầu trời đang bị những đám mây nặng 
nề bao phủ, nói. “Buồn là đương nhiên rồi. Nhưng mà...” 

“Nhưng?” 

“Nhưng mà giờ dù cô ấy đang ở đâu làm gì, cậu cũng mong cô ấy hạnh 
phúc.” 

“Dẫu sao,” tôi không hiểu lắm tâm trạng của cậu, “cô là người bỏ cậu đi 
cơ mà?” 

“Nhưng Momoko là người phụ nữ duy nhất cậu yêu thật lòng. Đó là sự 
thật suốt đời không thay đổi. Những kỷ niệm cô cậu có với nhau vẫn còn 
nguyên trong lồng ngực. Bởi lẽ, cậu vẫn còn yêu Momoko.” 

Sao cậu nghĩ được theo hướng ấy? 

Tôi không hỏi cậu câu đó. Tấm lưng nhỏ bé dưới ánh đèn đường kia 


trông cô độc đến nỗi tôi không dám nói thêm øì nữa. 


Đêm đó, không hiểu tại sao tôi không thấy buồn ngủ. Cảm xúc cứ cuộn dâng 
kỳ lạ, đến giữa đêm mà tôi vẫn còn bồn chồn không yên. 

Cứ thế một lúc lầu tôi trằn trọc trong chăn, rất nhiều ý nghĩ đan xen trong 
đầu, phình ra như bong bóng. Những việc trước mắt và những ký ức cay 
đăng đã qua cứ lần lượt chiếm lĩnh trí óc tôi, làm tôi khổ sở. 

Thế này thật khó chịu. Tôi dứt khoát ngồi dậy. Nếu không làm gì đó thì 
chẳng mấy chốc mà phiền não tới nghẹt thở mất. Ít nhất cũng thử xem tỉ vi 
xem sao, tôi định bụng. Nhưng thế thì lại phải thu dọn đám sách chất đống 


kia. Có ai dọn dẹp vào lúc ba giờ sáng bao giờ. 


Giá có cuốn sách cũng được, tôi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào bóng tối, 
nghĩ. Nếu vậy thì có thể giết thời gian... 

Tôi bật “a” lên một tiếng, chăng phải chỗ này là hiệu sách hay sao. Gì 
chứ sách thì ở đây nhiều tới mức sắp mục ra rồi. Trước giờ tôi chỉ mang lòng 
hiềm khích nên đã hoàn toàn quên mất vai trò vốn có của chúng. 

Tôi bật điện, mau chóng lục lọi xem liệu có cuốn nào hay hay. Nhưng, 
tôi tuyệt nhiên không đoán định được đâu là cuốn sách hay. Tất cả chúng đều 
mang một vẻ cũ kỹ như nhau. Nếu là cậu Satoru kiểu gì cũng kiếm được 
không biết bao nhiêu cuốn sách yêu thích trong số này. 

Chăng còn cách nào khác, đứng trước đống sách chất như núi, tôi nhắm 
mắt lại, đoạn vươn tay ra, rút lấy cuốn đầu tiên tay chạm tới. Cuốn Cho đến 
cái chết của một cô gái, tác giả Murou Saisei. Cái tên này tôi đã từng nghe 
thấy trong giờ Văn học hiện đại hồi cấp ba. 

Trong căn phòng lờ mờ chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, tôi 
nằm nguyên trong chăn bắt đầu đọc mà không có một ý niệm rõ ràng nào. 
Tôi chắc mẩm đây sẽ là một cuốn sách chán ngắt khiến tôi buồn ngủ ngay 
tức thì. 

Vậy mà chuyện gì không biết. Một giờ sau tôi vẫn miệt mài đọc. Trong 
sách có những chỗ tác giả dùng từ rất khó, nhưng nội dung xoay quanh 
những nét tâm lý phổ biến của con người cứ nhẹ nhàng thẩm thấu vào trái 
tim tôi. 

Câu chuyện có nhân vật chính nuôi mộng thành thi sĩ suốt từ thời niên 
thiếu ở Kanazawa, rồi lên Tokyo và bắc đầu cuộc sống ở Nezu. Tại đây anh 
ta dính vào chuyện tình cảm với người chị gái khác mẹ, với người yêu của 
bạn mình. “Cô gái” trong nhan đề truyện là người nhân vật chính tình cờ gặp 


giữa lúc chật vật trong cảnh nghẻo túng và thất nghiệp sau khi lên Tokyo. 


Mối quan hệ với cô gái ấy đã xoa dịu trái tim chăng chịt vết thương của anh 
ta, dù chỉ trong giầy lát. 

Điều khiến tôi hứng thú là, dù khắc họa nhân vật chính lớn lên trong một 
môi trường phức tạp cùng thời niên thiếu ảm đạm, đâu đó vẫn luôn có nét 
bình yên êm dịu ôm trọn lấy toàn bộ câu chuyện. Cảm giác êm đềm khó diễn 
tả bằng lời ấy dần dần chiếm lĩnh lồng ngực tôi. Đúng rồi, tuy tôi không biết 
phải nói thế nào nhưng chắc hắn điều đó đến từ tình yêu bền vững của tác giả 
dành cho cuộc sống. 

Khi tôi nhận ra thì trời đã bắt đầu sáng. 


Dù vậy tôi vẫn tiếp tục lật giở những trang sách. 


Ngày hôm sau, tôi đón cậu Satoru tới với tâm trạng hồ hởi. Mọi khi chẳng 
chào cậu một tiếng, hôm nay tôi phi như bay tới khiến cậu tròn mắt ngạc 
nhiên. 

“Cuốn sách này rất hay ạ,” tôi giơ cuốn Cho đến cái chết của một cô gái 
lên, nói. 

Thế rồi, nói sao nhỉ. Khuôn mặt cậu tức thì sáng bừng lên. Hệt như đứa 
trẻ vừa nhận được món quà sinh nhật đúng ước nguyện. 

“Hay nhỉ? Hay đúng không?” 

Cậu nói, phấn khích như thể đó là chuyện của mình. 

“Vầng, hay lắm ạ. Biết nói sao nhỉ, ngập tràn cảm xúc.” Tôi phát cáu vì 
không nói cho rõ ràng ra được. “Ngập tràn cảm xúc” không nói lên được 
chút nào những rung cảm phức tạp trong tôi. 

“Chà, cậu mừng lắm. Vì những gì Takako vừa nói. Murou Saisei lại đánh 


trúng điểm yếu rồi.” 


Cậu có vẻ vui mừng thực sự, làm tôi cũng vui lây. 

Hai chúng tôi trò chuyện về cuốn sách trong chốc lát. Niềm hân hoan khi 
tự nhiên có một nút gắn kết với người trước nay tưởng chừng không có lấy 
một điểm chung. Dẫu cho đối phương là người như cậu, mà không, chính vì 


là người như cậu nên mới cực kỳ vui thích. 


Và, tôi đã tình cờ mở ra cánh cửa bấy lầu nay không hề biết. Cảm xúc của tôi 
lúc ấy chính là như vậy. 

Từ đó trở đi, tôi nhanh chóng bị cuốn vào những cuốn sách. Dường như 
ham muốn đọc sách bấy lâu nay vẫn ngủ yên một góc trong tôi đã “bụp” một 
tiếng mà bung trào vậy. 

Tôi chậm rãi nhấm nháp từng cuốn từng cuốn một. Tôi có thừa thời gian 
để đọc sách, cũng không lo hết sách đọc. 

Nagai Kafu, Tanizaki Junichirou, Dazail Osamu, Satou Haruo, 
Akutagawa Ryunosuke, no Kouji... Những tác giả tôi biết tên nhưng chưa 
từng đọc, những tác giả ngay đến tên tôi còn không biết. Nói chung, tôi tham 
lam đọc toàn bộ những cuốn có vẻ thú vị. Tôi cũng tìm ra hết cuốn này đến 
cuốn khác mình muốn đọc. 

Cho tới khi đó tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có được một trải nghiệm 
tuyệt vời đến vậy. Thậm chí tôi cảm thấy mình đã lãng phí cuộc đời từ trước 
đến nay. 

Tôi bỏ hắn thói lười biếng lúc trước, cũng không còn thấy cần phải như 
thế nữa. Thay vì trốn chạy vào giấc ngủ, cứ đến phiên cậu trông cửa hiệu là 
tôi đọc sách trong phòng hay ở quán cà phê. 

Sách cũ cất giấu nhiều lịch sử tới nỗi tôi không tưởng tượng nổi. Không 


đơn thuần chỉ là những nội dung liên quan đến câu chuyện trong trang sách, 


tôi đã khám phá ra không biết bao nhiêu vết tích của những năm tháng đã 
qua trong mỗi cuốn sách. 
Ví dụ, trong cuốn Tâm cảnh* của Kajii Motojirou tôi bắt gặp một đoạn 


thế này: 


Xét cho cùng, thì nhìn là gì? Là một phần, hoặc 
toàn bộ linh hồn ta đều chuyển hóa vào việc đó. 


Người đọc cuốn này trước tôi đã tâm đắc gạch chân một đường như vậy 
bằng bút mực. Tôi cũng thế, cũng ấn tượng với đoạn ấy nên thấy hân hoan 
khi có một người không quen biết đồng cảm với mình. 

Tôi còn tìm thấy thanh đánh dấu trang bằng hoa khô trong cuốn sách. Hít 
ngửi mùi hương chỉ còn lại thoang thoảng, tôi rong ruổi nghĩ: người đó là 
người thời nào, tính cách ra sao, đã nghĩ gì khi kẹp thứ này vào đây nhỉ. 

Duyên hạnh ngộ vượt thời gian như thế chỉ nhờ có sách cũ ta mới được 
nếm trải. Nghĩ vậy tôi cảm thấy yêu hơn những hiệu sách cũ như Morisaki. 
Được đặt mình giữa không gian nhỏ bé nơi thời gian lặng lẽ trôi như thế này 
quả là một điều quý giá. Tôi trở nên khá tường tận về các tác giả có sách tại 
cửa hiệu và thân thiết với những vị khách quen từ lúc nào không hay. Chú 
Sabu cũng nhận thấy tôi khang khác so với ngày trước, “Ô, Takako cũng đọc 
sách đấy à”, và ít nhiều thay đối cách nhìn về tôi. 

Thêm một điều nữa, đi dạo quanh khu phố đã trở thành thói quen mới 
của tôi. 

Dạo đó lại đúng dịp tiết trời đã mát mẻ hắn, một mùa lý tưởng để đi bộ 
loanh quanh. 


Lá trên những hàng cây ven đường mỗi ngày một vàng hơn, như đang hô 


ứng với những biến chuyển chậm rãi trong lòng làm tôi khá thích thú. 

Vừa đi tôi vừa ngắm nhìn đường phố Jimbocho với tâm trạng khác hắn 
khi mới đặt chân tới đây. Rồi tôi thấy toàn bộ khu phố như một chốn thám 
hiểm, lồng ngực rộn ràng háo hức. Tại góc phố cũ bình dị này, hiệu sách cũ, 
quán cà phê, những quán bar mang phong vị nước ngoài... có vô số những 
nơi khiến ta muốn thử tạt qua nằm trên đường chính hay những con ngõ nhỏ. 
Cả khu phố được bao bọc bởi vẻ bình yên rất độc đáo, không thấy ở bất cứ 
ngõ ngách nào cảm giác láo nháo mà tôi căm ghét. 

Tôi cũng nhận ra, cho dù đều là hiệu sách nhưng từng tiệm đều có màu 
sắc riêng. 

Riêng tiểu thuyết đã chia thành hiệu chuyên về tiểu thuyết nước ngoài, 
tiểu thuyết lịch sử... Rồi tạp chí điện ảnh, sách thiếu nhi, thậm chí có cả hiệu 
chuyên về những cuốn sách cổ từ thời Edo. Chủ tiệm cũng có nhiều kiểu: 
những ông già dáng vẻ cố chấp giống ông tôi, hay những người cư xử rất 
mực hòa nhã dù còn trẻ tuổi... Theo tôi đọc được ở phòng thông tin của khu 
phố khi tạt ngang qua thì chỉ tính riêng hiệu sách thôi đã có hơn một trăm 
bảy mươi tiệm. Chỗ này quả đúng là phố sách lớn nhất thế giới như lời cậu 
nói. 

Nếu đi bộ mệt, tôi sẽ nghỉ chân một lát trong quán cà phê. 

Cà phê ấm là sự lựa chọn hoàn hảo khi trời se lạnh. Một tách cà phê sau 


khi đi dạo làm tôi khoan khoái từ trong ra ngoài. 


Tôi đã trải qua những ngày đậm sắc thu như thế. 
Không thể phủ nhận thời gian biểu mới đã giúp tâm trạng tôi khá lên hẳn. 
Cảm giác như những nút thắt bấy lâu trong lòng tôi đã nhẹ nhàng tự tháo gỡ. 


Tương ứng, số người tôi quen trong khu phố cũng nhiều hơn. Tôi trở nên 


khá thân thiết với ông chủ và nhân viên quán cà phê Subouru nay đã thường 
lui tới. Tomo và tôi đã thành đôi bạn tri kỷ. 

Tomo đang học năm đầu cao học ngành Quốc văn, tới làm thêm ở 
Subouru vào thời gian rảnh. Đôi khi cô cũng là khách của hiệu sách 
Morisaki. Tomo kém tôi hai tuổi. Bình thường trông cô có vẻ ngoan ngoãn 
và điềm đạm. Nhưng đăng sau vẻ bề ngoài ấy là những xúc cảm mạnh mế 
giấu tận sâu trong tim. Đặc biệt, vì là sinh viên Quốc văn, tình yêu Tomo 
dành cho các nhà văn thật phi thường. Tôi rất thích tính cách phong phú của 
CÔ ấy. 

Hồi đó, dù chăng có việc gì nhưng Tomo vẫn hay ghé vào hiệu sách trên 
đường đi làm thêm về. Hai chúng tôi cùng nhau uống trà trên tầng hai có 
sách vây kín. 

“Ôi, chỗ này cứ như trong mơ ấy nhỉ.” 

Lần đầu tới phòng tôi Tomo đã nói vậy với khuôn mặt sáng bừng. 

“Hả, vậy sao? Nhưng mà chật thật đấy. Chỉ có mỗi một bếp øa.” 

Xét mặt tiện nghi thì căn phòng này chăng có gì đáng khen nên tôi thắng 
thắn nêu ý kiến. 

“Thế chăng phải rất hay sao?” Tomo làm mặt không hiếu. “Bỏ hết những 
vật không cần thiết, vươn tay ra là đã chạm vào sách rồi. Tuyệt đấy chứ?” 

“Thế à...” 

“Đúng vậy.” 

Tomo ghé sát mặt lại, nói. Đôi đồng tử sáng lấp lánh. 

Tôi thử nhìn quanh phòng một lượt. Lạ thay sau khi nghe Tomo hào 
hứng nói những lời ấy, căn phòng tôi vẫn thấy chán ngắt giờ lại hóa ra một 
không gian khá lý tưởng. 


Tomo khởi xướng ra chuyện làm cho căn phòng lý tưởng hơn nữa. 
Chúng tôi mua cúc vạn thọ tây ở tiệm hoa cắm vào bình rồi đặt lên kệ ở bốn 
góc phòng. Cảm giác căn phòng tươi sáng hơn hắn lúc trước. Từ đó trở đi, 
tôi luôn trang trí các góc phòng bằng hoa theo mùa. 

Khi đã cực thân nhau, có lần tôi vô thức hỏi Tomo khi đang cùng uống 
trà. 

“Tomo này, sao cậu lại thích sách đến thế?” 

Tomo trả lời với giọng dịu dàng như mọi khi. 

“Ừm, để xem nào. Hồi học trung học, mình rất sợ nói ra ý kiến của bản 
thân với người khác nên ít nói lắm. Thành thử trong lòng mình những cảm 
xúc đáng ghét cứ xoáy tít rối mù lên. Mình đã thấy bản thân như thế thật xấu 
xí... Khi ấy, chị gái mình mang cho cuốn Nữ sinh của Dazai Osamu, cuốn 
sách đầu tiên mình đọc. Giờ thì mình thích sách lắm rồi.” 

“À à. Chắc hẳn mỗi người đọc sách đều có duyên gặp gỡ kiểu như thế 
với sách trong một đoạn nào đó của cuộc đời, rồi trở thành kỷ niệm không 
thể nào quên ấy nhỉ.” 

Tôi thán phục thốt lên. 

“Từ nay về sau nếu chúng mình cũng được gặp gỡ với thật nhiều những 
cuốn sách thú vị thì thích nhỉ.” 

Đáp lại nụ cười của Tomo, tôi gật mạnh: “Ừ, đúng thế.” 

Thời gian đó, liên quan đến Tomo còn có chuyện như thế này xảy ra. 

Đầu giờ chiều một ngày nọ khi tôi đang một mình trông cửa hàng, anh 
chàng Takano bên quán Subouru bỗng nhiên ghé tới. Anh ta làm ở khu bếp 
nên tôi chưa có cơ hội nói chuyện nhiều, nhưng dáng người mảnh khảnh ấy 


cũng có đôi khi tôi tình cờ nhìn thấy trong quán. 


Tôi lập tức để ý thấy anh ta, liền lên tiếng: “Xin chào.” 

Takano cúi đầu nói “Xin chào” đáp lại, rồi bồn chồn đi đi lại lại trong 
cửa hiệu vẻ sốt ruột. 

Anh chàng này kỳ thật, nghĩ rồi tôi lại cất tiếng: “Anh đang tìm gì à?” 

“Không. Mà... À không.” Anh ta lúng túng. 

Chuyện gì vậy nhỉ, mặt anh ta còn đỏ lên. Như thể cô gái mà anh ta thích 
đang đứng ngay trước mặt. Nghĩ đến đây tôi sửng sốt. Chẳng lễ anh ta có 
tình cảm với mình? Nói thế thì lúc cậu Satoru bảo “Chú cho hẹn hò với cháu 
gái chú đấy!”, anh ta đúng là đã xấu hổ đến mức kỳ lạ. Vậy tức là... Vừa nghĩ 
tới đó bỗng tôi cũng cảm thấy căng thăng. 

Cửa hiệu nhất thời bị bao trùm bởi một sự im lặng khó chịu. Không khí 
như bị loãng ra khiến hít thở cũng thấy khó khăn. 

Đúng lúc tôi thấy không thể chịu đựng được thêm, định mở miệng thì 
anh ta cũng lớn giọng nói: “Này!” 

Tôi bất giác về thế phòng thủ. Khi ấy chắc mấm anh ta định tỏ tình, 
những ý nghĩ làm sao để từ chối cho khéo cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi. 

Song những gì anh ta nói lại hoàn toàn khác với tôi dự liệu. 

“Có phải cô Aihara rất hay tới đây không?” 

Takano nói, mặt đỏ lựng. 

“Cô Aihara... Tomo ư?” 

“Vâng.” 

“À, cô ấy hay tới đây khi quán cà phê nghỉ trưa. Sao thế ạ?” 

“Cô hay nói chuyện øì với cô ấy vậy?” 

Nhiệt trong người tôi nhanh chóng nguội hắn. Hãy trả lại tôi cảm giác hồi 


hộp ban nãy đi, tôi bất giác nhủ thầm trong bụng. 


“Ö, anh thích Tomo đấy ư?” 

Tôi cố tình hỏi nhằm trả miếng. 

“À không, cũng không hẳn là như thế...” 

“Không sao, không sao. Tomo là cô gái rất đáng yêu mà. Nhưng anh 
Takano làm cùng chỗ thì phải biết rõ Tomo hơn tôi chứ?” 

“À thì, tôi ở khu bếp, cô ấy ở khu ngoài. Tôi lại kém khoảng ăn nói...” 

“Nhìn anh đúng là nhát thật.” 

“Chắc cô ấy có bạn trai rồi nhỉ?” 

Takano hỏi tôi với giọng như thể đó là chuyện quan trọng bậc nhất trên 
đời. 

“Để xem? Tôi cũng chưa hỏi cô ấy bao giờ. Nhưng Tomo đáng yêu thế, 
tính tình lại dễ chịu, nên tôi nghĩ có bạn trai rồi cũng không phải chuyện lạ.” 

“Vậy một lúc nào đó cô vờ như vô tình hỏi giúp tôi được không?” 

“Sao anh lại nhờ tôi chuyện ấy? Có thế thôi anh tự hỏi chẳng phải hay 
hơn sao?” 

“Vì Takako thần với cô ấy nên hỏi sẽ tự nhiên hơn đúng không? Hơn nữa 
tôi chưa chủ động bắt chuyện với con gái bao giờ...” 

“Anh đang chủ động bắt chuyện với tôi đấy thôi.” Tôi ngạc nhiên nói. 
Hay tôi không phải con gái? Thế nhưng anh ta chắng thèm để ý. 

“Chỉ là tôi không hỏi được. Nếu cô giúp tôi lần này, từ nay về sau tiền cà 
phê mỗi khi cô tới quán tôi sẽ trả tất.” 

Chỉ với câu nói này của anh ta, tôi liền xóa sạch mọi chuyện từ nãy tới 
giờ, mặt sáng rỡ. 


“Thật chứ? Nếu vậy ngày nào tôi cũng tới đấy?” 


“À, ngày nào cũng tới thì...” 

“Sao anh có thể nói ra lời keo kiệt thế? Muốn tiếp cận cô gái mình thích 
chỉ mất một tách cà phê thôi ư?” 

“À...” Takano gật đầu vẻ miễn cưỡng đã hiểu. “Nhưng cô hứa tuyệt đối 
không được nói với cô ấy chuyện này đấy.” 

“Tôi biết rồi.” Tôi đấm vào ngực bộp một cái, nói. 

Như thế, tôi và Takano có với nhau một giao kèo bí mật. Có vẻ như 
Takano đã yêu thầm Tomo được gần nửa năm. Vậy nhưng suốt thời gian ấy, 
ngoài những câu chào hỏi thông thường thì Takano chỉ dám ở trong bóng tối 
mà ngưỡng mộ Tomo thì phải. Nói mờ ám thì có mờ ám, nhưng thôi, cũng 
có thể coi là tình cảm thuần khiết. 

Đã trót nhận lời nên dẫu sao tôi cũng muốn hai người họ tiến triển thuận 
lợi. Giá người nhờ tôi là Tomo có phải đỡ nhọc không. Takano tuy có nhút 
nhát nhưng âu cũng là chàng trai đứng đắn, tử tế. Chỉ là giúp anh ta một cơ 
hội chắc tôi cũng không phải chịu hình phạt gì. 

Thế là tôi vì cà phê, à, vì hai người trẻ tuổi đó mà dốc sức. Tôi gián tiếp 
moi từng chút thông tin từ Tomo. Theo những øì tôi hỏi được, hiện tại Tomo 
chưa có bạn trai, cũng không để ý ai. Màu yêu thích là màu xanh thẫm. Con 
vật yêu thích là sóc Nhật. Khu phố yêu thích đương nhiên là Jimbocho. Dần 
dà tôi trở thành chuyên gia về Tomo, cô không rõ sự tình nên còn có chút 
khó chịu với tôi. 

Cứ có thông tin mới là tôi lại tới quán Subouru uống cà phê miễn phí và 
kể lại cho Takano. “Con vật mà Tomo thích là sóc Nhật đấy!” tôi khẽ nói 
qua quầy bar. “Thế à, hay thật nhỉ,” Takano cũng khe khẽ đáp lại. Chằng ngờ 
vì thế mà ông chủ quán tọc mạch lại đi đồn thổi với mấy vị khách quen: “Hai 


đứa đó đang hẹn hò đấy.” 


Song những nỗ lực của tôi hoàn toàn không giúp ích gì cho hai người họ. 
Mấu chốt là Takano chẳng chịu tìm cơ hội nói chuyện với Tomo nên không 
có chút tiến triển nào. Chỉ mới biết Tomo chưa có bạn trai là anh ta đã khóc 
mừng thắng lợi, cứ đà này thì để đến lúc có thể nói chuyện phiếm với nhau 
chắc mất thêm mười năm nữa. Thế thì còn ý nghĩa øì. 

Mình tôi cứ vậy sốt ruột. Làm thế nào để tạo cơ hội cho hai người nói 
chuyện nhỉ, tôi suy nghĩ đủ đường. 

Tĩn tốt lành đến vào lúc chắng ngờ tới. 

Một chiều nọ khi chúng tôi đang thư thái cùng nhau uống trà trong 
phòng, Tomo bảo cho tôi biết về lễ hội sách cũ. 

“Lễ hội sách cũ? Là như thế nào?” 

Tôi ngây ra hỏi lại. 

“Ô, Takako không biết ư? Hằng năm cứ tới mùa thu, các hiệu sách cũ 
trong khu này lại cùng nhau tổ chức Chợ phiên sách cũ. Bao nhiêu là người 
ghé tới làm Jimbocho náo nhiệt hắn.” 

“Thế ư. Có vẻ vui nhỉ.” 

“Chú Morisaki đương nhiên cũng sẽ tham gia.” 

“Hả? Thật sao?” 

“Thì tất cả mọi cửa hiệu đều tham gia mà.” 

Chuyện quan trọng thế mà cậu Satoru chăng hề nói gì với tôi. Tôi tự thề 
với lòng rằng phải cho cậu một trận mới được. 

“Năm nay mình định tới lễ hội chơi, đi với mình nhé?” 

Nghe vậy tôi liền nảy ra ý hay. Đúng rồi, có ai lại không tận dụng cơ hội 
này chứ. Phải báo cho Takano mới được. 

“ÙỪ, đi chứ, đi chứ!” Tôi đáp hai lần liền. 


Lễ hội sách cũ Kanda kéo dài trong một tuần, bắt đầu từ hạ tuần tháng Mười. 
Những xe đẩy, giá sách nêm chặt sách cũ dàn đầy trên phố như ở các khu 
chợ trời. 

Lễ hội thành công tới mức ngạc nhiên. Bất kể già trẻ gái trai, một lượng 
lớn người yêu sách kéo nhau ghé tới. Có lẽ cũng là bởi lễ hội một năm mới 
tổ chức một lần, nhưng dẫu sao sự náo nhiệt ấy vẫn vượt xa tưởng tượng của 
tôi. Đường Yasukuni và đường Sakura đắm chìm trong nhiệt lượng do con 
người tỏa ra. Phố sách cũ thường ngày vẫn mang màu nhàn nhạt đã tràn đầy 
sức sống từ trước giờ trưa. Khung cảnh cực kỳ ấn tượng. 

Hiệu Morisaki chúng tôi dĩ nhiên cũng góp mặt. Tôi cùng cậu Satoru mất 
vài ngày để xếp một lượng lớn sách đã phân loại lên xe đẩy mang ra trước 
cửa hiệu. Mừng thay, lượng khách ghé tới phải hơn gấp đôi thường ngày. 
Trong đó có cả một quân nhân không bỏ lỡ cơ hội lần này, tới mua cả một 
thùng các tông sách đại hạ giá. 

Đúng như tôi dự đoán, ông cậu yêu thích hội hè của tôi đã thỏa sức vui 
chơi như cá gặp nước. Hình như từ hồi nhỏ cậu đã tham dự lễ hội sách cũ 
đều đặn hằng năm. Vì thế mà cứ đến dịp này cơ thể lại ngứa ngáy theo phản 
xạ. 

“Tới đầy trời trở lạnh là khách tới cửa hiệu sẽ ít hắn đi. Nhần dịp này 
phải kiếm nhiều nhiều để đấy.” Chẳng mấy khi cậu nói ra được mấy câu sặc 
mùi con buôn như thế. Song trái ngược với lời nói ra, tôi vừa rời mắt một lát 
đã thấy cậu sang chơi mấy hiệu khác. Dĩ nhiên mỗi lần như vậy tôi lại có sứ 
mệnh đi lôi cậu về. 


Chiều tối ngày thứ ba, được cậu cho nghỉ sớm, tôi cùng Tomo đi ngó 


nghiêng quanh lễ hội. Theo như kế hoạch, Takano sẽ hoàn toàn tình cờ xuất 
hiện. 

“Ö, tình cờ quá nhỉ.” 

“Chà, đúng là tình cờ thật.” 

Tài diễn kịch của tôi và Takano chỉ được như những diễn viên hạng 
xoàng, lộ liễu là vậy nhưng Tomo vốn thuần khiết nên chăng hề nhận ra. Sau 
đó câu chuyện chuyển thành: “Vậy ba người chúng ta đi cùng nhau luôn 
nhé.” 

Takano đi đằng sau Tomo, cả người cứng đờ. “Nhìn anh giống cảnh sát 
người máy quá đấy,” tôi lo lắng lén nói khẽ. “Tôi quên mất cách bước đi 
rồi.” Takano trả lời, đến giọng nói nghe cũng giống người máy. Tomo nghe 
câu ấy liền cười lớn. 

Không biết vì lẽ gì mà chỉ đi bộ trên con phố náo nhiệt ấy cũng khiến 
tỉnh thần hưng phấn hắn. 

Hai người họ hình như cũng cảm thấy thế, đang sải những bước dài đầy 
phấn chấn. Về phần Takano thì còn có một lý do to lớn khác. Mỗi lần bắt 
chuyện được với Tomo là anh ta lại khoác vẻ mặt ngây ngất như đang ở giữa 
một vườn hoa. Dáng vẻ ấy làm tôi phải cố không phá lên cười. 

Khi đang lần tìm sách ở gian hàng đặc biệt chỗ ngã tư Jimbocho, chúng 
tôi vô tình chạm mặt chú Sabu. Chú Sabu đi cùng với vợ, số túi giấy trên tay 
nhiều đến độ ôm không xuể. Vợ chú Sabu là một phụ nữ dáng vẻ tao nhã, 
mặc kimono rất hợp, sánh đôi với chú Sabu có phần đáng tiếc. Song, cách họ 
bước đi bên nhau toát ra cảm giác nếu không phải là người chia sẻ buồn vui 
cùng nhau hàng chục năm trời thì không tài nào có được. 

Tôi nhìn đống túi trên tay chú Sabu, nói: “Chú mua nhiều quá nhỉ.” Tức 


thì vợ chú Sabu liền đấy chú qua một bên, nói giọng không bằng lòng. 


“Đấy cháu xem. Cái người này cứ mua về hàng đống như vậy nên giờ 
trong nhà toàn sách là sách. Nếu được hay là cháu tới mua hết sách ở nhà cô 
đi?” 

Thế là chú Sabu làm om lên: “Thôi thôi, cho anh xin. Anh vừa mới dọn 
bớt rồi đấy thôi !” chú Sabu chắp tay năn nỉ. 

Chia tay vợ chồng chú Sabu rồi chúng tôi vẫn còn cười thêm một lúc. 

Nhá nhem tối chúng tôi vẫn hăng hái dạo quanh con phố Yasukuni đông 
nghẹt người, tìm mua sách với tâm trạng hồ hởi. “Có hiệu này hay lắm,” nói 
rồi Tomo dẫn chúng tôi tới hiệu sách có tên Thư viện Kintoto, bán sách giáo 
khoa tiểu học thời Taishou. Nghe có vẻ cũ kỹ nhưng ngược lại sách vẫn còn 
rất mới, trong cơn bốc đồng tôi đã bỏ tiền ra mua cuốn sách giáo khoa Quốc 
ngữ giá tới hai nghìn yên. 

Khi trời đã tối và mọi cửa hàng bắt đầu đóng cửa, chúng tôi vào một 
quán ăn kiểu Âu nằm trong hiệu Sanseido dùng bữa tối. Takano đã thoải mái 
hơn, dù Tomo ở trước mặt cũng không làm ra biểu cảm giữa vườn hoa nữa. 
Hóa ra Takano khá am tường văn học nước ngoài. Trong bữa ăn, anh thao 
thao nói về sức mê hoặc của Faulkner, Truman Capote hay John Updike, 
tưởng như vẻ ít nói trước giờ chỉ là giả vờ. Cả tôi và Tomo đều hoàn toàn 
thán phục. 

Nhìn chung, hôm ấy là một ngày viên mãn và đầy hứng khởi. Sau hôm 
ấy Takano vẫn cảm ơn tôi mãi. Song chính tôi mới là người vui nhất nên 


không cảm thấy có chút lý do nào để nhận lời cảm ơn đó cả. 


Tối ngày cuối cùng, đóng cửa hiệu xong tôi ngồi thẫn thờ một mình trong 
phòng. 

Con đường ngoài khung cửa số im phăng phắc như thể những náo nhiệt 
một tuần qua chưa hề tồn tại. Tôi đặt lưng xuống nệm, tiếng kim đồng hồ 
bỗng dưng to lạ thường. Tôi năm im nhìn chong chong lên trần nhà, cảm 
giác chơi vơi dị thường ập tới. Tôi lại cảm thấy mình cô độc như hồi mới dọn 
đến đây. 

Đột nhiên trên cửa trượt có tiếng øgõ nhẹ làm tôi giật thót. Tôi len lén đưa 
mắt nhìn ra, qua khe cửa mở hé có cặp mắt trợn tròn đang nhìn chăm chằm 
về phía tôi. 

TAY 1 

Tôi thét lên với giọng khiến nữ anh hùng trong phim kinh dị cũng phải 
xanh mặt. 

“Ö kìa, làm cháu bất ngờ hả?” 

Một giọng the thé kỳ lạ cất lên, tiếp đến một cái đầu rối bù hiện ra. Tôi 
thở phào. 

“Cậu đừng làm cháu giật mình chứ.” 

“Ô, xin lỗi xin lỗi.” 

Cậu hạ hai cái túi ni lông to tướng trên tay xuống: “Cậu vào được 
không?” đoạn bước vào phòng. Rồi cậu lôi ra nào rượu, nào nước ép, đặt 
ngay ngắn lên trên chiếc bàn con. Thậm chí có cả khoai tây chiên và mực xé. 

“Không phải cậu đi dự buổi tổng kết sao?” 

“Cậu chỉ tới đó chào hỏi thôi. Hôm nay cậu muốn làm một buổi tổng kết 
của riêng hai cậu cháu.” Cậu cười như một đứa trẻ tỉnh nghịch. 


“Nghĩ lại thì cậu cháu mình chưa uống rượu với nhau bao giờ nhỉ?” 


“Ô, nghe hay đấy ạ. Ta bắt đầu đi cậu.” Cảm giác buồn chán lúc nãy đã 
biến mất, tâm trạng tôi khá lên hắn. 

Cậu lôi hết những thứ trong túi ni lông ra, căn phòng liền hóa thành một 
hội trường tổng kết đơn sơ. Vừa nhâm nhi từng chút rượu, tôi và cậu vừa 
lắng tai nghe tiếng côn trùng kêu ri ri văng lại từ đâu đó qua ô cửa sổ để mở. 
Bị bầu không khí tĩnh lặng của màn đềm ôm trọn, thời gian chậm chạp như 
thể đã ngừng bước. 

“Takako hình như đã quen với cuộc sống ở đây rồi đấy nhỉ.” 

Cậu dựa lưng vào giá sách duỗi dài chân, tâm trạng xem chừng rất vui, 
nói. 

“Vầng. Mới đầu cháu cũng lo không biết sẽ ra sao. Rồi thế nào mà bây 
giờ cháu lại đang thỏa sức tận hưởng kỳ nghỉ của đời mình.” 

Tôi nói rồi cười khúc khích. 

“Thế thì tốt rồi.” 

“Nhưng cháu cứ thấy bực bực thế nào...” 

“Sao thế?” 

“Thì bởi hình như ngay từ đầu cậu đã biết. Chuyện cháu sẽ thích chỗ này 
ấy.” 

“Làm gì có chuyện đó. Cháu thấy thích chỗ này cậu rất vui. Nếu Takako 
muốn, cháu ở lại luôn cậu càng mừng.” 

Nghe những lời ân cần ấy, lồng ngực tôi khẽ thắt lại. 

“Cậu này, sao cậu tốt với cháu vậy? Tuy là cậu cháu nhưng chẳng mấy 
khi gặp nhau, vậy mà...” 

“Vì cậu quý Takako mà.” Cậu nói tỉnh khô, chăng chút ngượng ngùng. 
“Với Takako thì cậu chỉ là người họ hàng cháu không mấy hiểu rõ, nhưng 


với cậu thì khác. Cháu là thiên sứ của cậu đấy.” 

“Thiên sứ?” 

Tôi suýt phun hết bia trong miệng. Dù cùng hay khác giới thì đây cũng là 
lần đầu tiên có người nói với tôi những lời kiểu này. 

“Đúng vậy, thiên sứ. Cháu còn là ân nhân của cậu nữa.” 

“Ân nhân?” 

Tôi càng lúc càng không hiểu gì, hỏi lại. Tôi đã làm điều gì cho cậu? 
Theo tôi nhớ thì chưa một lần nào. 

“Ừ, ân nhân. Chỉ mình cậu tự cho là như thế thôi, chứ với Takako chuyện 
ấy cũng chẳng có gì thú vị, nên thôi, bỏ đi.” 

“Không, cháu muốn nghe.” Tôi thật lòng nói. 

Cậu nhìn tôi chăm chú, “Cháu sẽ không cười chứ?” cậu hỏi. 

Tôi gật nhanh. Cậu chậm rãi kể, như đang nhớ lại chuyện xưa. 

“Từ lúc hơn mười lăm tuổi cậu đã luôn phiền muộn vì chưa tìm ra được 
giá trị của cuộc sống. Trường học, gia đình, cậu không thích nghi được với 
môi trường xung quanh, rút vào cái vỏ của riêng mình. Ý thức về cái tôi quá 
rõ rệt thì lý tưởng hay tham vọng cũng phải cực lớn, song có những con 
người trống rỗng chăng có thứ nào trong những thứ ấy. Đó là cậu. Cậu chẳng 
thể đoán nổi đâu đó trên thế giới này có nơi nào dành cho mình.” 

Tôi chẳng hề hay biết cậu đã từng ôm lấy những suy nghĩ như vậy. 
Nhưng chuyện đó thì can hệ gì đến chuyện tôi là thiên sứ nhỉ? 

“Mẹ cháu sinh cháu vào đúng thời gian đó. Khi chị dẫn Takako về nhà 
ông bà cũng là khi cậu gặp cháu lần đầu tiên. Giây phút nhìn thấy đứa bé nhỏ 
xíu là cháu cuộn trong chăn ngủ ngon lành, chăng hiểu sao cậu lại suýt trào 


nước mắt. Nói sao nhỉ, lúc ấy những bí ẩn của sinh mệnh chiếm trọn tâm trí 


cậu. Đứa trẻ này rồi sẽ dần lớn lên, tiếp thu thật nhiều điều và trải nghiệm 
biết bao nhiêu cái lần đầu tiên. Nghĩ vậy cậu bỗng thấy vui như thể đó là 
chuyện của mình. 

“Rồi bỗng nhiên cậu thấy trái tim méo mó của bản thân như đang tràn 
ngập những tia sáng ấm áp, và mơ hồ cảm thấy có một ý chí mạnh mẽ đang 
nảy chồi. Khi ấy cậu quyết định. Ngừng ngay việc chôn chân trong cái lồng 
ngoan cố của chính mình. Phải hoạt động, nhìn thật nhiều thứ, để từ đó học 
lấy thật nhiều điều. Và còn phải tìm thấy nơi mình thuộc về, nơi mình có thể 
tự tin mà nói rằng tôi ở đó rất tốt. Chuyện cậu đi du lịch, hay đắm mình vào 
đọc sách cũng bắt nguồn từ nguyên do như thế. Tóm lại, cuộc gặp gỡ với 
Takako đã như một sự thức tỉnh đối với cậu.” 

“Thức tỉnh... nghe to tát quá.” 

“Theo một nghĩa nào đó cháu còn là ân nhân của cậu nữa. Bởi thế, cậu 
muốn làm gì đó cho Takako.” 

Tôi không biết nên nói gì cho phải để đáp lại những lời rất mực chân 
thành ấy. Tôi bỗng thấy xấu hổ vì mình đã quá trẻ con, lúc nào cũng cáu gắt, 
rồi khó chịu với cậu. Cậu đã dành cho tôi những suy nghĩ tốt đẹp đến vậy... 
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra lý do cậu luôn đối xử dịu dàng với tôi khi nhỏ. 
Tôi thật ngốc vì cứ nghĩ mình đương nhiên có quyền được hưởng điều đó. 

Niềm hạnh phúc khi biết mình được ai đó yêu thương nhường ấy ấm 
nóng trong lồng ngực. Tôi cố nén dòng nước mắt đang chực trào ra, nói giỡn. 

“Cậu này, đó không phải lời thoại cho cảnh ăn mực xé đầu!” 

A ha ha, cậu cười. 

“Thế cuối cùng cậu có tìm được nơi cậu thuộc về không?” 


“Ù thì chắc cậu đã tìm thấy. Nhưng đã phải mất một thời gian dài.” 


“Có khi nào... là chỗ này không ạ?” 

Cậu khẽ gật. 

“Ừ, là chỗ này. Hiệu sách Morisaki nhỏ bé tồi tàn của chúng ta. Ôm hoài 
bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi 
còn bé, nghe buồn cười nhỉ? Thế mà sau một thời gian dài, cậu lại quay về 
đầy. Khi ấy cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng không đơn giản là chuyện ở 
đầu. Đúng, mà là chuyện của con tim. Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể 
thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình. Cậu nhận ra điều ấy 
khi đã đi hết nửa cuộc đời. Cậu quyết định quay về bến cảng cậu yêu thích 
nhất và thả neo ở đó. Với cậu, đây là chốn linh thiêng, là nơi thanh thản 
nhất.” 

“À mà trước đây chú Sabu từng nói cậu là vị cứu tỉnh của cửa hiệu đấy.” 

“Ha ha ha, vị cứu tỉnh à? Nghe lớn lao quá. Đơn giản chỉ là cậu đã tiếp 
quản đúng lúc ông ngã bệnh, còn kinh doanh thì đang nguy khốn. Ban đầu 
ông khá phản đối chuyện cậu tiếp quản cửa hiệu. Dù sao thì cậu cũng là một 
kẻ vô trách nhiệm, thời ấy nghiệp buôn sách cũ lại khá khắc nghiệt. Nhưng 
cậu đã kiên quyết quỳ xuống cầu xin hãy giao cửa hiệu cho con đấy.” 

“Ra là vậy.” 

“Biết tại sao cậu không ngại tiếp quản cửa hiệu không? Vì đây là nơi cậu 
trải qua phần lớn thời niên thiếu. Cậu ngồi cạnh ông ở quầy tính tiền, im lặng 
đọc cuốn Truyện cổ Andersen, thỉnh thoảng ông lại đưa bàn tay to lớn khẽ 
xoa đầu cậu. Những lúc ấy thật là hạnh phúc. Cảm thấy nếu chỗ này mất đi, 
mọi kỷ niệm ấy cũng sẽ bị xóa sạch, cậu đứng ngồi không yên.” 

Những lời của cậu làm tôi hoàn toàn choáng ngợp. 


Người cậu mà tôi biết, người cậu mà tôi tưởng đã hiếu rõ là ai? Bên trong 


con người này chăng phải cũng có những phiền muộn đến vậy đấy sao. Hơn 
cả tôi hay bất cứ ai, chăng phải trong thâm tâm con người này vẫn luôn gào 
thét đấy sao. Trái tim người này hóa ra cũng phong phú dường ấy. 

Có lẽ cậu đã phải nỗ lực đến thương tâm để không ai nhìn ra được những 
xúc cảm đó, để trước mặt người khác, cậu lúc nào cũng là kẻ lông bông, ngớ 
ngẩn. Thế nhưng, bên trong lồng ngực kia... 

Nghĩ đến đây tôi bỗng thấy quá đỗi đau lòng. 

“Nếu nơi này cũng có ý nghĩa như vậy với Momoko thì tốt quá... Khi cô 
ấy bỏ đi, cậu đang dồn hết tâm trí tìm cách vực dậy cửa hiệu, cho đến cuối 
cũng vẫn không nhận ra những tâm tư phức tạp của cô ấy.” 

“Cậu này.” 

“Hử?” 

“Cháu thích cửa hiệu này. Rất thích.” 

Tôi muốn nói ra điều gì hay ho hơn thế, nhưng chỉ nói được mỗi vậy. Có 
điều đó là xúc cảm chân thành nhất của tôi. 

“Cảm ơn cháu. Cửa hiệu này chắc hắn không phải là nơi cần thiết đối với 
nhiều người, nhưng dù chỉ còn một người nói như vậy thôi cậu cũng muốn 
duy trì nó, dẫu là vài chục năm nữa. “Nước chảy bẻo trôi”, cậu muốn được 
tiếp tục sống như thế cùng với cửa hiệu này.” 


Cậu nói, khẽ mỉm cười. 


Sau buổi tối hôm đó tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về cuộc đời mình. 
Nơi đây tuy là chốn bình yên ấm áp nhưng không thể cứ mãi chiều 
chuộng bản thân thế này. Như vậy sẽ chẳng thể nào trưởng thành được. Mãi 


mãi là một trái tim yếu ớt. Phải rời khỏi đây. Và phải bát đầu lại cuộc đời 


mình... Tôi kiên quyết. 

Nhưng vừa mới nghĩ thế quả tim hèn nhát đã lại trỗi dậy, làm tôi thấy sợ 
phải bước ra khỏi nơi đây. Tôi muốn ở lại đây thêm một chút nữa thôi. Con 
tim nhõng nhẽo lên tiếng. 

Rốt cuộc mãi mà tôi chăng dứt khoát được, nãn ná ở lại tầng hai hiệu 
sách Morisaki thêm một thời gian dài sau đó. 

Có lẽ tôi đã chờ đợi một cơ duyên nào đó chăng. 


Thế rồi một ngày nọ chuyện đó đột nhiên xảy đến. 


Tôi nghe cú điện thoại đó vào ngày mồng Hai tháng Một. 

Tết ấy tôi không về quê, dùng dằng giết thời gian ở hiệu sách Morisaki. 
Cửa hiệu nghỉ đến ngày mồng Năm, cậu đi du lịch suối nước nóng với bạn 
bè nên chỉ còn lại mình tôi. 

Ngày Tết, Jimbocho không một bóng người. Xung quanh vốn chăng có 
mấy nhà dần nên thời gian này, khi các cửa tiệm và công ty đều nghỉ hết thì 
đúng là không có một ai. Xe hơi chạy qua đường Yasukuni cũng hầu như 
không có. 

Ba mươi Tết, tôi cùng Tomo đi lễ đền Yushima Tenjin. Ngoài chuyện đó 
ra tôi không có kế hoạch nào khác. Vậy nên vào mồng Một mồng Hai, từ 
sáng sớm tôi đã một mình nghênh ngang dạo bước trên phố. Đi loanh quanh 
trong một khu phố chỉ còn lại cái vỏ khá thú vị. Đến cả không khí dường như 
cũng trong lành hơn hắn mọi khi. Không biết bao nhiêu lần tôi dừng lại hít 
một hơi thật sâu trong lúc bước đi vô dịnh, khăn choàng để bay bay trong 


gió. 

Khi tôi quay trở về vào chiều tối ngày mồng Hai, chiếc điện thoại di 
động vốn toàn để trong phòng đang nhấp nháy. 

Tuy đã xóa khỏi danh bạ song nhìn vào số hiển thị ở phần lịch sử cuộc 
gọi, tôi biết ngay ai đã gọi đến. Lồng ngực tôi quặn thắt như thể nỗi phấn 
chấn nãy giờ là không có thật. Tôi nhấn nút bằng ngón tay run run, lắng nghe 
tin nhắn thoại. 

“Chào Takako. Lâu rồi không gặp. Em khỏe không? Anh bây giờ đang 
rảnh rỗi lắm, lát nữa mình gặp nhau được không? Anh chờ em gọi lại, rồi... ” 

Tôi nhấn nút xóa mà không nghe hết tin nhắn. Nhưng đã muộn. Cảm giác 


khó chịu lan trong lồng ngực với tốc độ chóng mặt, mãi chắng thể dập hết. 


Qua Tết, cửa hiệu trở lại hoạt động bình thường. Song trong lòng tôi vẫn chỉ 
toàn cảm giác đau khổ. 

Thứ gì đó nặng nề và lạnh lẽo không thể tả bằng lời đang từng chút một 
bít lấy trái tim tôi. 

Trong thâm tâm, tôi thêm một lần nữa nhận ra rằng mình vẫn chưa đặt 
được bất kỳ dấu chấm nào cho chuyện ấy. Tôi chỉ đang tạm gác nó sang một 
bên, chờ thời gian giúp xói mòn ký ức. Đã nửa năm trôi qua, vậy mà mới 
nghe giọng anh ta một chút trong ngực tôi đã lao xao thế này. Nhờ đó tôi 
hiểu ra rằng, cứ để mặc nỗi ám ảnh ở đó sẽ chăng giải quyết được gì cả. 

“Takako, cháu đang cất giấu điều øì trong lòng vậy? Có chuyện gì cháu 
thử nói ra xem.” 

Khi vừa hết tháng Một, cậu đột nhiên nói thế lúc đóng cửa hiệu khiến tôi 


có phần bối rối. 


“Dạ? Sao cậu biết ạ?” 

“Chuyện đó nhìn là biết ngay. Mắt của cậu có bị thủng lỗ đâu.” Cậu nói 
vẻ giận dỗi. 

Không muốn yếu đuối, tôi đã cố gắng cư xử như thường ngày song vẫn 
bị cậu nhìn thấu. 

“Dạo này thấy cháu khỏe khoắn cậu cũng yên tâm. Nhưng gần đây cháu 
cứ lạ lạ thế nào ấy. Cậu bắt chuyện mà cháu cứ như trên mây.” 

“Thế ạ...” 

“Đúng thế đấy. Có lẽ cậu cũng chăng giúp được gì, nhưng nói ra không 
phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao?” 

Vốn tôi không định nói với ai, nhưng những lời của cậu đã phá tan ý định 
đó. Rốt cuộc đúng là tôi muốn được tâm sự với một ai đó. Tôi muốn được ai 
đó an ủi, muốn được làm nũng. Đúng là một kẻ đáng thương, tôi tự thấy chán 
ghét chính bản thân mình. Những thành trì của tôi đã bị lời nói của cậu dễ 
dàng đập vụn mất rồi. 

Hai người chúng tôi ở trong phòng, vừa uống rượu, tôi vừa dốc lòng kể 
cho cậu nghe hết thảy mọi chuyện từ trước đến giờ. Bên ngoài, những hạt 
mưa của mùa đông lạnh lẽo bắt đầu rơi, gõ lộp bộp vào ô cửa sổ. 

“Thực ra chắng phải chuyện gì to tát...” 

Tôi bắt đầu bằng câu rào trước như thế. Thực tế khi kể ra mới thấy đúng 
chăng phải chuyện gì to tát thật. Mất người yêu và mất việc, chuyện chỉ có 
thế. Chuyện gì mà nhạt nhẽo, trong lúc kể, đến tôi cũng tự bật cười. Song 
nghiêm túc nói về chuyện ấy cũng làm tôi vui hơn phần nào. 

Cậu uống whisky nhanh lạ thường, không nói lời nào, chăm chú lắng 


nghe câu chuyện của tôi. Tôi lúng búng lắp bắp sau một giờ đồng hồ rồi cũng 


kể xong, lặng thỉnh một lúc. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc cốc trong tay 
như thể đang suy nghĩ điều gì. 

Lát sau, cậu một hơi uống cạn cốc rượu rồi quả quyết nói. 

“Nào, bây giờ đi bắt cậu ta xin lỗi! “Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. 
Anh là một gã tồi”, bắt chính miệng cậu ta nói ra những lời đó.” 

Tôi điếng người trước bước tiến triển không ngờ này. 

“Dạ? Bây giờ? Mười một giờ đêm rồi đấy ạ?” 

“Chăng liên quan.” 

Nói đoạn cậu hùng hổ đứng dậy, dợm bước ra ngoài. Tôi vội vàng túm 
lấy cánh tay cậu. 

“Bỏ đi cậu, do cháu đã quá ngốc nghếch. Cháu chỉ muốn kể cho ai đó 
nghe thôi. Cậu say rồi đúng không?” 

“Không, cậu không say. Thực ra là có một chút. Nhưng cũng chăng liên 
quan. Takako cam tâm sao? Cháu đã bị lợi dụng ngon lành đấy.” 

“Cháu không cam tâm. Rất không cam tâm chứ. Tới bây giờ cháu vẫn 
không cam tâm.” 

“Thế mới phải đi. Xóa sạch mọi ám ảnh. Không thế thì cứ mãi bị xoay 
vòng trong bóng ma của quá khứ đấy.” 

“Nhưng mà làm thế cứ như lôi bố mẹ ra giải quyết chuyện cãi nhau của 
trẻ con ấy, chỉ có cháu là xấu hổ thôi,” tôi nói giọng như sắp khóc. 

“Không có gì xấu hổ hết!” 

Cậu lớn giọng nói. Không ngờ từ hình thể nhỏ bé ấy cũng phát ra được 
giọng nói to thế. Câu nói của cậu oang oang trong căn phòng nhỏ. 

“Không có gì xấu hổ hết. Cháu là cháu gái yêu của cậu. Cậu nói rồi đúng 


không? Cậu thật lòng rất quý Takako. Nên không thể tha thứ cho cậu ta 


được. Chuyện này là lòng tự tôn của cậu. Cậu không tha cho cậu ta đầu.” 

“Cậu nói mâu thuẫn quá. Rốt cuộc cũng chỉ vì lòng tự tôn của cậu thôi.” 

“À thì... Cậu phải đi để giải tỏa. Giả như Takako không đi thì cậu vẫn sẽ 
đi. Cho cậu địa chỉ. Cậu đến đấm cho cậu ta một trăm cái.” 

Đấm ư? Dần dần câu chuyện rẽ đi hướng nào rồi không biết. 

“Cậu chờ chút đã. Cậu làm thế thì gay mất. Anh ta sẽ báo cảnh sát đấy. 
Vả lại, anh ta còn chơi bóng bầu dục hồi cấp ba và đại học nữa đấy. Lẻo 
khoẻo như cậu Satoru, đừng nói tới chuyện đấm cho một trăm cái, có khi lại 
bị đấm cho mười nghìn cái ấy chứ.” 

“Chuyện... chuyện đó cậu không sợ.” 

Tuy nói thế nhưng bộ dạng cậu đã có vẻ muốn thối lui. 

“Xem cậu kìa. Thôi uống tiếp nào, không cần cố quá đâu ạ.” 

Tôi cố tìm cách xoa dịu tình hình, cười cầu tài nói. 

“Đừng chạy trốn, Takako.” Cậu xoay người về phía tôi, nói bằng giọng 
nghiêm trang đến đáng sợ. “Cậu luôn ở bên cháu. Vậy nên đừng chạy trốn.” 

Cậu đăm đăm nhìn tôi bằng ánh mắt chắc nịch. Mất vài giây, tôi và cậu 
cứ nhìn nhau như vậy. 

Đúng, nếu trốn chạy vào lúc này thì thật hèn. Vậy hóa ra bản thân chẳng 
thay đổi tí nào. Rõ ràng là như thế. 

Tôi cắn chặt môi. 

“Cháu hiểu rồi. Đi thôi cậu!” 


Cậu gật mạnh. 


Sau bốn mươi phút đi taxi, khi chúng tôi đến trước khu chung cư nơi Hideaki 


đang sống, mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Không mang theo ô nên cả hai ướt 


sũng, tôi và cậu chạy đến lối vào. 

“Chỗ này hả?” 

Cậu dừng lại trước cánh cửa gắn biển số 204. 

“Đúng rồi ạ.” 

Tôi lần lục lại ký ức cũ rồi gật đầu. 

Ngẫm lại thì trong thời gian còn hẹn hò tôi mới tới đây hai lần. Gặp nhau 
tại nhà riêng luôn luôn là ở phòng tôi. Tới tận bây giờ mới nhận thấy chuyện 
đó kỳ lạ, có lẽ tôi bị trì độn thật. 

Cậu để mặc tóc nhỏ nước tong tong, ấn chuông không chút do dự. Tôi 
vừa lạnh vừa hồi hộp, run lập cập từ trong ra ngoài. Còn cả buồn nôn. Mới 
lúc nãy tôi còn hùng hổ nói “Cháu hiểu rồi”, nhưng giờ đây khi cửa phòng 
anh ta đang ở trước mặt, khí thế ấy đang bắt đầu héo rũ. 

Cứ xem như chưa có chuyện gì rồi rời khỏi đây thì liệu rằng tâm trạng sẽ 
khá lên được bao nhiêu nhỉ? 

Nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắt không hồi âm, tôi thầm nghĩ. 

Song đã muộn. Sau cửa sột soạt tiếng người di chuyển, tiếng khóa va vào 
nhau lách cách, rồi cánh cửa hé ra một khe chỉ nhét vừa ngón tay. 

“Ai thế?” Giọng nói trầm thấp tôi đã nằm lòng cất lên. 

Cậu ngay lập tức tóm chặt lấy cánh cửa, dùng lực mở ra. 

Hideaki trong bộ đồ thể thao ngạc nhiên há hốc mồm, đứng đờ ra trên 
bậc thềm. Chắc hắn anh ta vừa mới đi ngủ, trên má còn hăằn vết gối, đầu tóc 
bù xù. Nhưng đường bờ vai rắn chắc và đôi mắt dài vẫn là của người mà tôi 
biết. Đương nhiên rồi, đâu phải đã mười năm trôi qua. Tức khắc tôi thấy nhói 
đau nơi lồng ngực. 


Hideaki tròn mắt nhìn hai cậu cháu tôi rồi quay sang cậu hỏi. 


“Chú là ai?” 

“Tôi là cậu của Takako.” 

“Sao?” 

“Tôi là Satoru, cậu của Takako. Mẹ nó là chị gái tôi.” 

“Cái đó thì tôi hiếu... Thế có chuyện gì vậy?” 

“Không có chuyện øì tôi đã chăng tới. Hay nhìn chúng tôi giống nhân 
viên tiếp thị?” 

“Không, vậy mới nói. Có chuyện gì thì nói đi chứ.” Hideaki nói, giọng 
đã hơi cáu. 

Tôi cực kỳ lo lắng, đứng canh chừng hai người họ nói qua nói lại. Tối 
nay cậu có vẻ khiêu khích đáng sợ. 

“Tại sao chúng tôi lại tới đây, là vì anh đã làm chuyện quá tồi tệ với con 
bé. Không có chuyện anh không nhớ gì đầu nhỉ?” 

“Hả?” 

Giọng Hideaki cao lên một tông. Nhưng cậu không hề chùn bước. 

“Anh đùa giỡn với tình cảm của nó, còn dồn nó đến nước phải nghỉ việc. 
Anh là người không có cảm xúc đấy à? Làm người khác tổn thương như thế 
mà không thấy bứt rứt sao?” 

“Này này, tôi làm tổn thương cô ta bao giờ? Cô ta nói thế à?” 

“Đúng.” 

“Chú là thằng ngốc chắc? Tôi không cần biết chú là cậu cô ta hay là ai, 
nhưng sao lại tin mọi lời cô ta nói thế? Rõ ràng là nói dối. Chính cô ta lẵng 
nhằng tiếp cận tôi trước đấy chứ.” 

“Con bé nói dối thì được lợi gì? Do anh mà nó phải nghỉ việc rồi chịu 


đựng đau khổ tới tận bây giờ đấy.” 


“Cô ta tự ý nghỉ còn gì.” 

Nghe những lời ấy của Hideaki, cậu thở dài rõ to. 

“Không được rồi, Takako. Gã này nhân cách mục nát hết rồi.” 

“Này ông chú, nói năng cẩn thận đấy.” 

Hideaki vụt rướn người ra phía trước, nhô hắn ra hành lang, quắc mắt 
nhìn cậu. 

Cậu nhỏ con và Hideaki to lớn cách nhau tầm hai mươi xăng tỉ mét chiều 
cao. Cậu vẫn cứng cỏi ngửa đầu quắc mắt nhìn lại, tiếc là không mấy áp đảo. 

“Có chuyện øì thế?” 

Từ trong phòng có tiếng nói cùng một khuôn mặt lén nhìn ra, là vị hôn 
thê của anh ta, Murano trong bộ pyjama. 

Điều tồi tệ nhất đã xảy tới. Tôi bất lực đứng đó, xấu hổ và muốn bỏ chạy. 

“Takako?” Murano nhíu mày nói khi để ý thấy tôi. “Có chuyện øì thế, cô 
ướt hết rồi kìa...” 

“Cô ấy đột ngột tới đấy. Này, Takako, đầu cô có vấn đề rồi à? Định làm 
øì mà nửa đềm kéo ông cậu kia đổ bộ tới đây?” 

“Nói đi, Takako.” 

NÙïn 

Tôi rụt rẻ ngấng đầu lên, tất cả đều đang nhìn tôi chằm chằm. 

Trời ơi, sao chuyện lại thành ra thế này? 

Bị ánh mắt của ba người họ đâm thủng, tôi muốn hóa thành khói mà tan 
biến luôn. Cả ba đều im lặng chờ đợi tôi nói gì đó. Tôi lục lọi trong đầu xem 
liệu có từ ngữ nào có thể giải quyết êm xuôi tình huống này. 


Em có việc ở gần đây nên ghé qua. Em muốn lẫy lại quyển sách anh đã 


mượn. Em tới chúc mừng anh sắp kết hôn. Không, không phải vậy. Điều tôi 
muốn nói chắc chắn không phải như thế. Tôi đến đây để làm gì? Để được 
giải thoát đúng không? Nếu lại thỏa hiệp thì chăng phải vẫn y nguyên tình 
trạng chăng giải quyết được gì sao? 

Phải cương quyết, tôi nhấn mạnh với lòng mình. 

“Tôi...” 

Ánh mắt của mọi người tập trung hết vào miệng tôi. Tôi hít một hơi thật 
sâu. Cậu nhìn tôi khích lệ. Nước mắt tôi chực trào ra. Cùng lúc ấy những 
cảm xúc bấy lâu vẫn dồn lại tận sâu trong lồng ngực cũng tràn tới. Thế rồi 
bỗng dưng từ ngữ từ miệng tôi tuôn ra như nước lũ, không cả thời gian suy 
nghĩ. 

“Tôi tới đây bắt anh phải xin lỗi. Có lẽ vốn tôi chỉ là món đồ chơi của 
anh nhưng với tôi thì khác! Tôi đã thật sự đem lòng yêu anh! Tôi cũng là con 
người chứ, cũng có cảm xúc chứ! Hắn anh chỉ xem tôi là đứa con gái dễ 
dàng lợi dụng, nhưng tôi cũng biết nghĩ, biết thở, biết khóc đấy! Việc anh 
làm đã khiến tôi tốn thương đến mức nào có biết không? Tôi... Tôi...” 

Sau đó tôi không nói được lời nào nữa. Nước mưa, nước mắt, nước mũi, 
cả người tôi ướt đẫm nước. Song nửa năm trôi qua, những điều muốn nói tại 
nhà hàng tối hôm ấy cuối cùng tôi cũng thốt ra được thành lời. 

“Nói giỏi lắm, Takako.” 

Nói rồi cậu ôm vai tôi kéo lại gần. 

“Giờ sao? Con bé đã thành thật nói hết suy nghĩ ra rồi. Anh không trả lời 
tử tế là không được đâu đấy.” 

Hideaki cúi đầu im lặng một lúc lâu, đoạn lí nhí. 


“Thật ngớ ngẩn. Tôi không có thời gian đôi co với mấy người. Tôi phải 


đi ngủ rồi. Nếu không muốn tôi gọi cảnh sát thì về đi.” 

Nói rồi anh ta lặng lẽ đóng cửa. Sau tiếng khóa cửa lách cách từ bên 
trong, cả hành lang lặng như tờ. 

“Ô kìa!” 

Cậu nắm tay đấm vào cửa thình thình, dữ dội như một chú bò tót. Tôi ở 
đằng sau dùng hết sức kéo cậu lại. 

“Thôi bỏ đi cậu.” 

“Nhưng mà...” 

“Thôi được rồi, thật đấy ạ. Cháu thấy nhẹ nhõm rồi. Cực kỳ cực kỳ nhẹ 
nhõm, nhẹ nhõm nhất trong đời từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên cháu 
lớn tiếng nói hết mọi cảm xúc của mình cho người khác như thế này, dễ từ 
lúc sinh ra tới giờ cũng nên.” 

Nói rồi tôi nhe răng cười với cậu bằng khuôn mặt tèm lem nước mắt 
nước mũi. 

“Nếu Takako đã nói vậy...” cậu làu bàu vẻ không bằng lòng. “Cháu thấy 
ổn thật rồi chứ?” 

“Vâng. Nào, về chứ ạ? Cứ thế này hai cậu cháu cảm lạnh mất thôi.” 

“... được rồi.” 

“Vâng.” 


Tôi hướng về cánh cửa nói thầm “Tạm biệt”, rồi bỏ lại nơi ấy sau lưng. 


Trong chiếc taxi trên đường trở về, chúng tôi hầu như không nói năng øì. 
Cậu như thể đã cạn hết sức lực, ngôi rũ ra tựa lưng vào ghế. Ngồi cạnh cậu, 
tôi đã được giải thoát khỏi căng thăng, một mình thả trôi tâm trí mơ màng. 


Không chỉ mình Hideaki có lỗi. Ngay từ đầu tôi đã biết là thế. Chuyện 


thành ra thế này có một nửa trách nhiệm của tôi. Sự bất cẩn và thiếu suy nghĩ 
của tôi đã dẫn tới kết cục đó. 

Chỉ là, dù thế nào tôi cũng muốn nói ra cảm xúc của mình. Tôi muốn nói 
rõ những suy nghĩ của mình nếu có ai nói tôi ích kỷ. Bởi quá yếu đuối không 
làm nổi điều đó mà bản thân tôi đã phải chịu đau khổ suốt. Có lẽ tôi đã làm 
Hideaki bị vạ lầy, ngay từ đầu anh ta không có ý xấu. Song nhất định tôi cần 
phải huych toẹt hết cảm xúc của mình cho anh ta rõ. Nếu không thế tôi sẽ 
không thể tiến lên phía trước. Dù có trải qua bao nhiêu thời gian cũng chắng 
thể bước tiếp. Có lễ nếu không được cậu tạo cơ hội chắc là tôi cứ luấn quấn 
trong mớ cảm xúc ấy mãi. 

Tôi muốn nói lời cảm ơn cậu, nhào nặn ra vô số từ ngữ trong đầu. Song 
tôi chăng nghĩ ra được gì. Rốt cuộc nổi lên trong đầu tôi chỉ có một lời duy 
nhất. Vậy nên tôi thành thật nói ra chừng ấy. 

“Cảm ơn cậu...” 

Cậu mỉm cười rồi ôm lẫy vai tôi kéo về phía mình. 

Tôi cảm nhận hơi ấm từ người cậu, tận đáy lòng cảm thấy thực an yên. 
Tôi đang được che chở. Có người lo lắng cho tôi như thế, tức giận thay cho 
tôi như thể chuyện của bản thân mình như thế. Cho tới gần đây tôi vẫn cảm 
thấy hình như mình cô đơn trên thế giới rộng lớn này, nhưng ở ngay bên 
cạnh có người đang bảo vệ tôi, suy nghĩ cho tôi. Tôi quá đỗi hạnh phúc vì 
điều ấy. 

Chiếc taxi lặng lẽ chở chúng tôi qua những dãy phố có ánh đèn đường 
nhòe đi dưới mưa. 


Tôi quyết định rời cửa hiệu ngay sau đó. 

Tuy có chút khác thường, song chuyện hôm ấy đã cho tôi một cú hích. 
Những điều tôi băn khoăn bấy lâu đều đã được xóa hết, cơ thể hóa nhẹ bằng. 
Cuối cùng tôi cũng cảm thấy đã đến lúc có thể rời khỏi nơi này. 

Tôi tìm phòng trọ mới và sẽ đến sống ở đó từ tháng Ba. Chỗ ấy khá xa 
cửa hiệu nhưng chắng còn cách nào khác. Từ nay trở đi sẽ như thế nào tôi 
cũng chưa biết. Song qua các mối quan hệ cũ, tôi đã tìm được việc làm bán 


thời gian ở một văn phòng thiết kế nhỏ. 


Khi tôi báo sẽ đi, cậu vô cùng ngạc nhiên, vội vã nói: “Cháu có bao giờ 
quyết định đột ngột thế đâu...” 

Nhưng ý tôi đã quyết. 

“Cháu đã tận hưởng kha khá kỳ nghỉ của đời mình rồi. Nếu không nhanh 
chóng bắt đầu hành trình tìm ra nơi dành cho mình thì đời cháu sẽ kết thúc 
mà chăng có gì mất.” 

Nghe vậy cậu không nói gì nữa. 

Một tháng cuối cùng trước khi chuyển sang chỗ ở mới, tôi ra sức tận 
hưởng nốt những ngày còn ở Morisaki. Làm việc hết mình, đọc thật nhiều 
sách vào thời gian rảnh. Tôi cũng làm một cuộc tổng vệ sinh cả cửa hiệu và 
trên tầng hai với hàm ý cảm ơn. Đám sách chồng chất lộn xộn trong căn 
phòng trống ngày đầu tiên tôi cũng sắp xếp lại rất trìu mến. 

Tôi báo chuyện sẽ đi cho các vị khách quen và cả bên Subouru. Tất cả 
mọi người đều tỏ vẻ tiếc nuối làm tôi hơi muốn khóc, hóa ra mình cũng được 
yêu quý như thế. Thậm chí chú Sabu còn nói: “Làm con dâu chú đi” và suýt 


thì giới thiệu tôi với con trai chú thật. 


Takano và Tomo còn cất công tổ chức cho tôi một bữa tiệc chia tay nhỏ. 
Trên tầng hai, chúng tôi ăn lẩu và làm ồn đến tận khuya. Tomo rất buồn vì 
mất bạn đọc sách, nói với tôi: “Lễ hội năm sau lại cùng đi nhé.” 

Khi ấy tôi lén hỏi Takano thì được biết, trước đó ít lâu anh đã rủ được 
Tomo đi xem phim ở Shibuya. Tuy chưa phát triển đến mức là người yêu, 
nhưng chuyện đó đối với người như Takano đã là một bước tiến lớn. Tôi 
mừng đến nỗi bất giác vỗ mạnh vào tấm lưng mảnh dẻ của Takano mà thốt 
lên: “Tốt quá còn gì.” 

Sau đó tôi còn bất ngờ nhận được điện thoại từ Murano, hôn thê của 
Hideaki, hẹn gặp nói chuyện ở quán cà phê. 

Điều khiến tôi áy náy hơn hết thảy là đã gây phiền nhiễu quá nhiều cho 
Murano vào tối hôm ấy. Thế nên tôi tới chỗ hẹn với ý định thành tâm xin lỗi. 
Vậy nhưng vừa gặp nhau cô ấy đã cúi đầu thật thấp. 

Hình như cô đã thấy lời nói và hành động của Hideaki đáng ngờ từ trước, 
rồi từ vẻ kỳ quặc của tôi hôm ấy, Murano đã đoán ra và truy hỏi anh ta đến 
cùng. Có điều cho tới tối hôm ấy, đến trong mơ cô ấy cũng không nghĩ đối 
tượng lại là tôi. 

Murano liên tục khẩn khoản xin lỗi tôi, dù tôi có nói “Tôi cũng có lỗi 
mà”, cô cũng chỉ toàn lắc đầu. Cô nói chuyện kết hôn cũng đã hóa tờ giấy 
trắng. Nghe vậy tôi vội vàng xin lỗi, Murano liền nói dứt khoát: “Không phải 
lỗi của Takako đâu.” 

Tôi bị cảm giác tội lỗi bủa vây. Ngày hôm sau khi tôi kể cho cậu nghe thì 
cậu nói: “Cô bé ấy nói đúng đấy. Thay vì kết hôn rồi mới biết chuyện của gã 
ta mà chẳng làm øì được thì biết từ bây giờ còn hơn.” Tuy đó là ý kiến của 
người coi Hideaki như cái gai trong mắt nhưng cũng có phần đúng. Tôi phần 


nào bớt được gánh nặng trên vai. 


Buổi tối cuối cùng ở cửa hiệu, tôi cùng cậu đứng trên ban công tầng hai vừa 
ngắm trời đêm vừa uống cà phê. 

Cậu tặng tôi một đống sách cũ làm kỷ niệm, nói đó là những cuốn cậu đã 
đọc hồi trẻ và ấn tượng sâu sắc. Tôi nhòm vào trong túi giấy nặng trịch thấy 
rất nhiều sách của những tác giả khá khó đọc như Fukunaga Takehiko hay 
Ozaki Kazuo... 

Hai chúng tôi đã trải qua buổi tối cuối cùng rất thoải mái. Những lời cậu 
nói khi ấy tôi sẽ ghi nhớ cả đời. 

Cậu mào đầu: “Cậu muốn cháu hứa với cậu một chuyện”, rồi nói thế này: 

“Đừng sợ chuyện yêu đương nhé. Khi còn yêu hãy yêu người đó hết 
mình. Dẫu cháu có vì tình yêu mà đau khổ cũng đừng chọn sống cô độc mà 
không yêu bất kỳ ai. Cậu rất lo sau chuyện lần này Takako sẽ ngừng không 
yêu ai nữa. Tình yêu là thứ tuyệt vời. Cháu đừng quên điều đó. Những ký ức 
khi cháu yêu một người tuyệt đối không được xóa khỏi trái tim. Chúng sẽ từ 
từ sưởi ấm cho cháu. Khi có tuổi giống như cậu rồi cháu sẽ hiểu điều đó.” 

Rôi cậu hỏi tôi, thế nào, hứa nhé? 

“Cháu hiểu rồi. Cháu hứa,” tôi gật. “Cháu cảm thấy cháu đã học được 
điều ấy ở đây rồi. Cậu đừng lo.” 

“Thế à. Vậy thì dù cháu có đi tới đầu cũng sẽ ổn cả thôi.” 


“Vâng. Cháu cảm ơn cậu.” 


Sáng ngày đi, tôi đứng trong ánh nắng sớm mai ngắm nhìn hiệu sách 
Morisaki thật lâu. Căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ. Mình đã từng sống ở đây đấy ư, 
nghĩ đoạn tôi thấy có chút khó tin. 


Thở ra một làn khói trắng, tôi đứng im như vậy một lúc. Con đường được 


ánh dương mềm mại buổi sáng ôm trọn. Chưa hiệu nào mở cửa, cả khu ngập 
tràn bầu không khí bình yên tĩnh lặng khó tả. 

Tôi chỉnh lại tư thế, hướng về phía cửa hiệu cúi gập người chào. Tôi thề 
tuyệt đối không quên cuộc sống hiệu sách Morisaki đã ban tặng. 

Tôi cũng chân thành nói lời cảm ơn cậu khi đã tới tiễn tôi không kể sáng 
sớm. Với tôi bây giờ sự tồn tại của cậu đã có vai trò vô cùng to lớn. Khi mới 
tới đây tôi chắng ngờ nổi sẽ có chuyện ấy nên cũng thấy kỳ cục. 

Khi chia tay, cậu chẳng ngại ngùng khóc tu tu như một đứa trẻ, tựa như 
thái độ ra dáng đàn ông tối qua là giả vờ. 

“Không được. Đừng đi, Takako.” 

Nói đoạn cậu nắm chặt lẫy tay tôi mãi không buông. 

“Rôi cháu sẽ lại tới thăm cậu mà,” đáng ra tôi là người lưu luyến mới 
phải, tôi vừa nghĩ vừa an ủi cậu. “Cậu nhớ chăm sóc bản thân, và luôn luôn 
bảo vệ cửa hiệu nhé.” 

Nán lại thêm một giây nữa thôi có lẽ quyết tâm rời đi của tôi sẽ lại cùn 
mất. Tôi nhanh chóng nói lời chia tay với ông cậu còn đang níu giữ rồi cất 
bước. 

Tôi rảo bước đi không một lần quay đầu nhìn lại cho đến tận cuối ngõ 
Sakura. Vừa đi, những kỷ niệm từ trước đến giờ dâng đầy trong lồng ngực 
khiến nước mắt tôi tự nhiên trào ra. Song bằng cách nào đó tôi đã cố nhịn 
được mà đi đến tận cuối ngõ. 

Rồi linh tính mách bảo, tôi bất đồ dừng chân khẽ quay đầu lại. 

Tôi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của cậu đang đứng ở chính giữa ngõ vẫy 
tay rất mạnh. Nhìn dáng điệu ấy tôi không thể chịu đựng được nữa. Nước 


mắt tuôn ra ròng ròng không kiềm lại được. 


Tôi để mặc khuôn mặt lem nhem nước mắt vẫy tay lại. Đáp lại cậu còn 
vẫy tay mạnh hơn. Ánh nắng buổi sáng lấp lánh sau lưng cậu. 

“Cậu giữ gìn sức khỏe nhé!” Tôi hét to rồi lại rảo gót bước đi trên con 
phố Yasukuni ngập những người. 

Chắc hắn những người đang đi lại trên đường khi nhìn thấy tôi vừa đi 
vừa nức nở đều nghĩ tôi kỳ quặc. Song tôi chăng để tâm chuyện đó. Bởi tôi 
bây giờ muốn khóc thì khóc, mà nước mắt này lại là nước mắt hạnh phúc 
nhất của tôi từ trước tới giờ. 

Không khí buổi sáng trên đường lạnh tê tê pha lẫn cả chút ít hương vị 
mùa xuân. 


Trong bầu không khí ấy tôi cắm cúi tiến thằng về phía trước. 


MOMOKO TRỞ LAI 


“Takako, lâu rồi không gặp... Cô thấy mình giống chàng Urashima Tarou* 


^ 2 


quá. 

Cô Momoko đứng chờ tôi trước cửa hiệu, vừa thấy tôi đã nói vậy rồi 
cười lớn. Tiếng cô vang vọng khắp phố sách nhỏ. NÑom cô chăng hề bận tâm, 
chăng hiểu sao tôi bất giác co người lại. 

Ra là thật. Cô đã trở về. Bây giờ khi cô Momoko đang ở trước mặt, cuối 
cùng tôi cũng nắm được tình hình. À không, tôi đã được nghe kể nên trong 
đầu vốn đã hiểu rõ. Có điều cho tới trước khi tận mắt nhìn thấy tôi vẫn không 
tài nào tin được. Cảm giác chắc cũng giống như khi nhìn thấy ma. 

Song đúng là cô Momoko đang ở đó thật. Mà còn cực kỳ rạng rỡ. Vẻ 
rạng rỡ ấy là sao nhỉ? Đó mà là thái độ của một người năm năm trước bỏ đi 
rồi đột ngột quay về ư? Trong khi đó, cậu Satoru thì đứng ngây ra bên cạnh, 
vẻ mặt như một chú chó vừa ăn phải đồ thiu thối. Lẽ ra phải ngược lại mới 
đúng. 

“Sao thế? Mặt cháu như thể nhìn thấy ma vậy. Tệ quá vậy.” 

Cô Momoko phụng phịu nói với tôi, nãy giờ vẫn chưa thốt ra câu nào. 

Ma cũng chăng đáng ngạc nhiên bằng cô. Tôi suýt bật ra câu ấy nhưng 
vội kìm lại, chỉ nói: “Cô Momoko vẫn khỏe chứ ạ?” Lần cuối cùng tôi gặp cô 
đã là hơn mười năm trước. 

Hồi còn trẻ cô Momoko rất đẹp. Tuy không tới mức hồn xiêu phách lạc, 
song cô có vẻ đẹp khiến người ta cứ vô thức nhìn theo. Có thể nói cô như 


viên đá đẹp tìm thấy trên bãi biển, dù không đắt giá nhưng luôn tỏa sáng lấp 


lánh. Trong những buổi họp gia đình của ông, dáng cô ngồi thắng lưng gọn 
gàng để không nổi bật (cô Momoko khá nhỏ người) đối với đứa trẻ như tôi 
không hiểu sao cứ thấy huyền bí. 

Cô Momoko khi đã có tuổi vẫn rất đẹp. Cô chỉ vận chiếc áo len chui đầu 
màu nâu nhạt với quần jean xanh, trang điểm cũng gần như không, song nom 
vẫn rất trẻ với những biểu cảm phong phú, sống lưng thăng tắp và cách trò 
chuyện lanh lợi. Thay vì nói cô đã có tuổi, nói cô đã tháo bỏ hết những thứ 
thừa thãi để tái sinh có lẽ đúng hơn. 

Dẫu sao thì người căng tràn sức sống như cô nhìn thế nào cũng không 
giống kẻ đã bỏ di rồi đột nhiên quay trở về. Trong khi đó, cậu thì gù, quần áo 
thì sờn cũ, tóc tai bù xù, rõ là dáng vẻ của người già. 

“Takako đã lớn hắn thành một thiếu nữ rồi nhỉ,” cô Momoko nheo mắt 
nhìn tôi nói, như thể tôi chói sáng lắm. “Khi ông mất cháu vẫn còn là học 
sinh cấp ba. Cứ như mới chỉ hôm qua thôi ấy.” 

Chiều muộn một ngày thu trong trẻo, tôi, cậu Satoru và cô Momoko đã 


cùng có mặt như thế trước cửa hiệu sách Morisaki. 


Cô đã về. 

Cú điện thoại đầy phấn khích của cậu Satoru đến vào hai ngày trước. Đã 
nửa năm trôi qua kể từ ngày tôi rời khỏi hiệu sách Morisaki. 

Hồi chấm dứt chuỗi ngày dài nghỉ ngơi ở hiệu sách, tôi bắt đầu làm việc 
tại một văn phòng thiết kế nhỏ. Ba tháng trước, cuối cùng tôi cũng được 


thăng cấp từ nhân viên bán thời gian lên làm nhân viên chính thức với những 


chuỗi ngày bận rộn, nên phải tới hai tháng rồi chưa thò mặt tới Morisaki. Bởi 
thế khi cậu gọi, tôi đã nghĩ chắc chỉ đơn thuần là rủ đến chơi. Song nghe 
giọng nói cực kỳ phấn khích của cậu tôi biết không phải chuyện nhỏ. 

Qua ống nghe, cậu kể tình hình khi ấy chỉ tiết đến nỗi tôi sốt hết cả ruột. 
Tóm tắt ngắn gọn nội dung cuộc điện thoại dài tới hai tiếng là như thế này. 

Hôm ấy, vẫn như mọi khi, cậu ở cửa hiệu trong khu Jimbocho từ sáng tới 
tối. Buổi trưa bán được mấy cuốn sách hiếm của Mori Ogai và Oda 
Sakunosuke, một ngày buôn bán khá có lời nên cậu đón buổi tối với tâm 
trạng tốt hơn thường ngày. Cậu đang vừa huýt sáo vừa chuẩn bị đóng cửa 
hiệu thì cửa trước khẽ mở ra, có ai đó bước vào. 

Ái chà, giờ này mà vẫn có khách sao. Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đấu 
lưng về phía cửa tiếp tục hăng say dọn dẹp. Song vị khách ấy xem ra không 
có ý muốn vào bên trong, nín thở đứng im lặng trước cửa. Khách gì lạ quá. 
Cậu nghi hoặc đang định quay lại thì bỗng nhiên vị khách ấy cất tiếng khẽ 
nói điều gì. Nghe thấy giọng nói ấy, cậu đã sốc đến độ “như bị búa nên vào 
đầu đến mười nghìn cú”. 

Ban đầu cậu tưởng đã nghe nhầm. Nhưng mặt khác, thực ra cậu cũng biết 
không phải mình nghe nhầm. Không thể có chuyện nghe nhầm giọng nói ấy, 
giống như không thể có chuyện một lúc có hàng trăm vị khách xúm xít kéo 
tới Morisaki. 

Hướng về phía tấm lưng đang đồng cứng không thể cử động nổi của cậu, 
lần này người kia nói giọng rõ ràng hơn. 

“Satoru...” 

Hít một hơi thật sâu rồi cậu cũng dám quay lại nhìn chủ nhân của giọng 
nói ấy. 


Quang cảnh cửa hiệu vốn đã nhìn quen bị đấy ra xa mãi phía sau, đập vào 


mắt cậu rõ ràng nhất chỉ có hình ảnh của người đang đứng giữa khung cảnh 
ấy. Người bỏ đi đã năm năm mà cho đến một phút trước vẫn không có tin tức 
øì, vợ cậu. Cậu không thể rời mắt khỏi cô ấy. Cảm giác như đang mơ. Giấc 
mơ không biết đã mơ thấy mấy trăm lần. Nhưng nếu là mơ, thì sự tồn tại của 
cô ấy trong giấc mơ này thật quá. Diện mạo không khác phần nào so với 
trước khi bỏ đi, đúng là cô Momoko đang đứng ở đó. 

Lặng im một iúc lâu rồi cô Momoko khẽ mỉm cười, nói: 

“Em về rồi đây.” 

Dáng vẻ y hệt như chỉ vừa mới đi dạo một lát rồi về. Hành lý cũng chỉ có 
một túi nhỏ cầm trên tay. 

Cậu cứ chăm chằm nhìn cô ấy mãi, cuối cùng trả lời. 

“Em đã về đấy à.” 

Cô Momoko không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng leo lên căn phòng trên 
tầng hai. 

Kể từ đó, cô sống hẳn trên tầng hai cửa hiệu... 

“Khoan khoan khoan.” 

Tôi vẫn cố nhịn mà nghe, nhưng đến đây thì đã quá giới hạn của sự kiên 
nhẫn. 

“Gì vậy cậu? Cái gì mà “em về rồi đây' với lại “em đã về đấy à' cơ chứ. 
Cái gì mà “sống hắn" cơ chứ. Sao nghe giống truyện ma quá.” 

Song cậu vẫn nghiêm túc đến cùng. 

“Chuyện thật đấy Takako.” 

“Nếu thế thật thì cả hai người đều kỳ lạ quá. Sao cô Momoko lại đường 
đột quay về như thế? Sao cậu lại không nổi giận tí nào chấp nhận luôn thế?” 


“Kể cũng lạ...” bằng giọng lơ đãng cậu nói đầy cảm khái, “nhưng chuyện 


cứ tự nhiên thành ra như thế.” 

Tôi phát chán đến mức chắng nói thêm được lời nào. Vốn dĩ cậu đã như 
người thuộc thế giới khác rồi, song lần này thì cả hai vợ chồng họ đều quá 
bất thường. 

“Lẽ nào sau đấy cậu cũng không hỏi gì cô Momoko sao?” 

Tôi nghiêm trọng hỏi, cậu trả lời giọng thản nhiên như không. 

“Ờ, cậu cũng không thích hỏi đâu.” 

“Trời. Cậu phải đưa cô ấy về nhà bên Kunitachi rồi hỏi cho ra nhẽ đi 
chứ.” 

“Cô ấy không thích vì bên đó không yên tĩnh. Cô ấy nói thích ở trên tầng 
hai của hiệu sách hơn. Takako, chuyện tâm lý của phụ nữ cậu chẳng hiểu tí 
nào. Sao cô ấy lại quay về nhỉ?” 

Bên kia đầu dây cậu nói giọng băn khoăn. Nhưng tôi chỉ lạnh lùng trả lời. 

“Chuyện ấy làm sao cháu biết. Vợ cậu thì cậu phải hiểu nhất chứ.” 

“Trước đây đúng là cậu rõ hơn ai hết đấy. Nhưng bây giờ thì thành ra 
hoang mang như đang dò dẫm trong bóng tối mất rồi. Cháu cũng là phụ nữ 
nên chắc giữa phụ nữ với nhau cũng có chỗ hiểu hơn chứ hả?” 

“Đúng là cháu cùng giới tính. Nhưng xét về chủng loại sinh vật thì cháu 
nghĩ là khác.” 

Tôi nói vậy, cậu im lặng một lúc rồi thở dài. 

“Này... Takako... Có khi nào... Có khi nào cô ấy lại bỏ đi nữa không...” 

Giọng nói tha thiết của cậu làm tôi hơi lay động. Tôi nhớ lại dáng lưng cô 
độc của cậu trong buổi tối tôi hỏi về cô Momoko lúc cùng nhau lững thững 
đi bộ. Con người này đúng là cho tới giờ vẫn còn yêu cô Momoko. Vì 


chuyện ấy mà tới giờ vẫn luôn đau khổ. Dáng lưng ấy, nếu có thể, tôi không 


muốn nhìn thấy lần thứ hai. 

“Cậu không muốn cô Momoko đi ạ?” 

“Cậu không biết. Ngày trước cậu nghĩ dù cô ấy đang ở đâu, cứ miễn sống 
hạnh phúc là được. Nhưng giờ cô ấy quay về thế này cậu lại có suy nghĩ 
khác. Nhưng không thể để Momoko không hạnh phúc được. Trời ạ, cậu đúng 
là kẻ ngạo mạn.” 

Ái chà. Cứ thế này thì chăng đi đến đâu cả. Tôi đành từ bỏ, hỏi: 

“Thế cậu muốn nhờ cháu chuyện gì vậy?” 

“Hả? Sao cháu biết?” 

“Sao lại không, cháu đã sống với cậu bao lâu chứ.” 

“Takako, cháu gái tuyệt vời như cháu trên đời này thật không có người 
thứ hai. Cậu nợ cháu nhiều lắm.” 

Như tôi đã đoán ra được phần lớn, cậu muốn nhờ tôi dò hỏi ý định thực 
sự của cô Momoko. Sao cô lại quay về vào lúc này, dự định kế tiếp của cô là 
øì. Năm năm trước, cô Momoko chỉ để lại tờ giấy viết độc có hai dòng “Em 
sẽ sống tốt, đừng đi tìm em” rồi bỏ đi mất. Hành lý cũng hầu như không 
mang theo. Lần đó chẳng hề có bất cứ dấu hiệu hay báo trước nên lần này 
không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì. 

Hồi đó, rốt cuộc cậu đã quyết định làm theo lời cô để lại, không đi tìm, 
cũng không đi báo mất tích với cảnh sát sau khi đã suy nghĩ rất lung và phân 
vân hồi lâu. 

“Bọn cậu không có may mắn được có con, cô ấy lại rất quý Takako. Nên 
cậu nghĩ nếu là cháu nhất định cô ấy sẽ nói ra.” Cậu thêm vào câu ấy rồi nói 
“Trồng cậy hết vào cháu đấy!”, đoạn cúp máy. 


Cô Momoko quý tôi ư? Gần như tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô, vậy 


mà...? Dù thế nào cũng thấy nghi ngờ. Vả lại đó là chuyện của vợ chồng họ 
nên người ngoài như tôi mà đi xen vào thì cũng ngại. Song nghe giọng nói 
buồn bã của cậu, tôi không thể từ chối. Dù sao cậu cũng là ân nhân quý báu 


của tồi. 


“Vào trong trước đã. Có nhiều chuyện để nói mà.” 

Chúng tôi bị lời nói của cô Momoko thúc giục, từ chỗ đang đứng trước 
cửa hiệu bước vào bên trong. Đã hai tháng rồi tôi mới bước chân vào nơi 
đầy. 

Bên trong cửa hiệu vẫn ngập tràn sách như thế. Mỗi bước đi là sàn gỗ lại 
kêu ken két. Ánh trời chiều mềm mại đan cài qua khung cửa sổ, xuyên qua 
đám bụi đang nhảy múa lơ lửng. Tôi hít đầy lồng ngực bầu không khí thân 
thương của cửa hiệu. 

Nhớ lại lần đầu tiên tới đây, tôi đã chau mày nói “mùi ẩm mốc”, rồi cậu 
cười khổ. Chẳng ngờ giờ đây, cái mùi ấm mốc phủ đầy trên những cuốn sách 
cũ ấy tôi lại cảm thấy quá đỗi thân thương. 

Ba chúng tôi xúm lại trước quầy tính tiền ăn bánh cá nướng. Tôi đã mua 
làm quà trên đường tới đây. Trong lúc ân tầm hai lần có khách đến, họ giật 
mình nhìn chúng tôi đang túm tụm như lũ chuột mở cuộc họp, mua sách rồi 
đi mất. Cô Momoko lịch sự tiếp đón khách hàng thay cho cậu. Quả là đã 
nhiều năm đóng vai trò vợ của chủ hiệu sách cũ, cô nói chuyện với khách rất 
nhuần nhuyễn. 


Vào bên trong rồi hầu như người nói vẫn là cô Momoko. Chuyện của cô 


như một chiếc máy bay bị rơi vào trạng thái mất lái. Chăng có chút logic nào. 

À này Takako, cháu từng sống ở đây à? Giống cô bây giờ nhỉ. Điều hòa 
chăng có tí tác dụng nào nên chắc chắn mùa hè nóng đúng không? A cái 
bánh cá này đầy nhân đậu đỏ đến tận đuôi, ngon thật ấy. Cháu mua ở đâu 
thế? Khu này cũng thay đổi khá nhiều so với ngày xưa rồi nhỉ. Có nhiều cửa 
hiệu tân thời hơn. À, bảo là tân thời hơn thế này thì đúng là cô già rồi nhỉ. 

Cô Momoko cứ thay đổi chủ đề cầu chuyện liên tục, thỉnh thoảng không 
hiểu sao lại véo má cậu Satoru. Vì bị véo không biết bao nhiêu lần nên hai 
má cậu đỏ ửng. 

“Cô này, sao cô cứ véo má cậu mãi thế?” 

Thấy cô Momoko kỳ quặc quá, tôi ngạc nhiên xen vào. “Ô, cô làm thế 
sao?” cô Momoko tròn mắt. 

“Em làm thế đấy!” 

“À cái tật từ ngày xưa của cô đấy. Đi véo má người ta ấy. Chằng hiểu sao 
với người quen thân là cô cứ véo má họ. Một biểu hiện của sự yêu mến 
chăng. Nhưng mà mặt Satoru lúc bị véo nom rất đáng yêu dấy chứ.” 

Nói đoạn cô dùng cả hai tay véo mạnh hai má cậu, rồi day lên day xuống, 
day trái day phải như trò phạt trẻ con. Mặt cậu chỉ thấy đáng thương mà 
chăng có tí đáng yêu nào. 

“Dừng lại đi mà.” 

Cậu cất tiếng kêu đau thương. Nhưng hình như cũng do đã quen với việc 
này hay sao mà cảm giác như trong giọng cậu pha lẫn một nửa cam chịu. 
Nhìn phản ứng của cậu, cô Momoko cười khúc khích rồi cuối cùng cũng giải 
phóng cho cậu. Lễ nào cô Momoko lại là kẻ thích tàn bạo với người khác ư. 


“Có Takako ở đây đấy, xấu hổ quát” 


“Ô kìa, có sao đâu. Con bé cũng chẳng phải người ngoài. Cháu gái anh 


sô 33 


Cơ mà. 

“Chăng phải mất hết sự tôn nghiêm của người lớn rồi hay sao?” 

Nghe cậu nói vậy cô liền đốp lại ngay: “Chưa khi nào em thấy anh có tôn 
nghiêm hất.” 

Nếu quen thân rồi có khi nào cô cũng véo má tôi không nhỉ. Vừa nhìn hai 
người họ nói qua nói lại tôi vừa thấy sợ. 

Thế rồi cô Momoko lại nhảy phốc sang đề tài khác. 

Đột nhiên cô siết chặt tay tôi, nhìn tôi không chớp mắt rồi nói: 

“Được gặp Takako thế này thật vui. Thỉnh thoảng cô lại nhớ lại đấy. Cô 
cháu gái đáng yêu ấy bây giờ đang làm gì nhỉ. Cô học sinh cấp ba 'Takako 
lúc nào cũng điềm tĩnh, bình thản. Cô thấy cô bé ấy rất đáng yêu. Hai bím 
tóc cũng dễ thương nữa.” 

“Cô đã nghĩ vậy sao ạ. Cháu không được như thế đâu.” 

Tôi không nói thêm được lời nào nữa. Hồi ấy tôi đang tuổi dậy thì nên 
lúc nào tâm trạng cũng nặng tru cáu giận, không thể thể hiện ra ngoài mà 
cũng chăng thể tự mình xử lý, suốt ngày buồn phiền lo lắng. Vậy mà người 
ngoài nhìn vào lại thành ra như cô nói. Chuyện tôi tỏ ra chín chắn trong 
những buổi họ hàng tụ họp cũng đơn giản chỉ là để tránh bị chú ý mà thôi. 

Vốn tôi là kẻ chăng gây được ấn tượng với người khác. Vừa nhìn cô 
Momoko đang nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh không chớp tôi vừa thẫn thờ 
nghĩ. Chuyện về cậu Satoru tôi cũng đã hiểu sai rất nhiều. Rốt cuộc nếu 
không thành thật đối diện, có lẽ sẽ giống như dù là máu mủ ruột thịt hay 
cùng học chung một lớp, làm cùng chung một chỗ bao nhiêu năm mà vẫn 


không hiểu gì về nhau. Trong chuyện với Hideaki chắc chắn đúng là tôi có 


phần trách nhiệm không nhỏ. Tôi suy nghĩ đến cả chuyện ấy. 

“Nói thế thì cháu cảm thấy cô Momoko cũng có phần khác đi nhiều so 
với ngày xưa.” 

Tôi thử nói với giọng hơi châm chọc để phản kích. Song cô Momoko cất 
tiếng cười sảng khoái mà chẳng có vẻ gì là phật ý. 

“Đúng thế nhỉ. Trong những buổi họ hàng tụ họp cô toàn giả vở thôi. Họ 
hàng của cái người này có nhiều người cứng nhắc mà đúng không? Bố chồng 
cũng vậy nốt, biểu cảm trên khuôn mặt chắng bao giờ thay đổi, cứ như đang 
đeo mặt nạ kịch Nô. Bọn cô cũng đùng cái kết hôn nên phải xuất hiện trong 
những buổi tụ họp ấy cô thấy gượng gạo không chịu nổi. Có mặt bọn cô là 
không khí cứ căng thắng thế nào ấy. Cô đã cố hết sức thu gọn vào một góc 
cho khỏi nổi bật đấy.” 

“Ra là vậy sao. Ấy vậy mà cô cũng kết hôn với cậu nhỉ.” 

“Thì hồi đó chuyện sống thử vẫn bị đàm tiếu mà. Bọn cô gặp nhau ở 
Paris, phải lòng nhau và quay về Nhật Bản rồi lập tức thành người một nhà 
đấy. Nghe dữ dội nhỉ.” 

“Pa... Paris?” Tôi cất giọng hoang mang. “Sao lại là Paris?” 

“Ô cháu không biết sao? Hồi đó vì một vài lý do nên cô tạm trú ở Paris. 
Còn người này thì đang đi du lịch bụi. Bọn cô tình cờ gặp nhau chỗ quầy 
sách cũ ở khu chợ trời. Xuất thân từ hiệu sách cũ thì đến lúc đi du lịch thôi 
khỏi tới mấy chỗ sách cũ làm gì đúng không? Mà cái người này lúc ấy còn 
râu ria lởm chởm, khoác cái giẻ rách, bộ dạng như ăn mày Ấy.” 

“Làm thế để bọn móc túi hay ăn cướp không chú ý đến anh đấy chứ,” từ 
bên cạnh cậu cãi. Song cô Momoko chăng để vào tai. 


“Cơ mà thử nói chuyện thì hóa ra lại là một người thú vị. Nhưng trên hết 


là cứ buồn bã kiểu gì, khiến cô không thể bỏ mặc được. Thế nên cô đã muốn 
thử hẹn hò xem sao.” 

“Thế ạ.” 

Chắng biết tôi đã bị cuốn theo nhịp của cô Momoko tự lúc nào. Vậy ra 
hai người họ đã gặp nhau trong thời gian cậu mang nỗi trăn trở đi du lịch 
khắp thế giới. Mà lại là ở Paris lãng mạn. Song điều tôi thấy khó hiểu nhất là 
tại sao cô Momoko lại ở Paris khi ấy. Tôi thử hỏi nhưng cô chỉ trả lời, tuổi 
trẻ mà, rồi không nói thêm gì nữa đoạn lảng sang chuyện khác. Đúng là một 
người nhiều bí mật. 

“Nói chung bọn cô đã gặp nhau như thế rồi quay về Nhật Bản kết hôn, bị 
mọi người nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng từ khi ông cháu ngã bệnh, 
người này quyết định tiếp quản cửa hiệu thì bọn cô đã cùng nhau quyết tâm 
cố gắng để khiến mọi người phải nhìn nhận lại đấy.” 

“Anh thì chăng định khiến ai thay đổi cách nhìn đâu,” cậu lại xen ngang. 

“Đừng nói điêu. Hồi ấy anh đã mang nhiều ám ảnh với bố đúng không? 
Gì chứ chuyện đó em để ý thấy rõ đấy.” 

Cậu chắng bào chữa được lời nào, thoái chí luôn. Vợ cậu mà cậu chăng 
phản kháng tí gì. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến cậu như thế 
nên mấy lần suýt phì cười. 

Song, là người ngoài cuộc nhìn vào tôi chỉ thấy hai vợ chồng họ thực quá 
đỗi hòa thuận. Tuy nghe kỳ lạ nhưng tôi cảm thấy ghen tị với mối quan hệ 
của hai người họ. 

Không khí gắn bó ấy, mà có lẽ diễn tả từ “đồng chí” hay “tâm giao cũ” 
phù hợp hơn thay vì từ “vợ chồng” hắn nhiên có sức mạnh khiến ngay cả tôi 
cũng thấy lòng thư thái. 


“Cửa hiệu còn nhiều việc nền...” 

Cậu lầm bầm giải thích rồi rút khỏi cuộc tranh luận, cô Momoko liền kéo 
tôi lên căn phòng trên tầng hai. Thế rồi y hệt như nói chuyện bí mật, đột 
nhiên cô ngồi sát lại gần tôi. 

“Takako này, từ giờ trở đi cô cháu mình thân hơn nhé.” 

Cô lại nắm tay tôi rồi nhìn tôi không chớp. Đôi bàn tay nhỏ nhắn như của 
trẻ con. 

“Sao ạ...” 

“Cháu thân với mỗi Satoru thôi thì tệ quá đó. Cô cũng muốn thân với 
Takako mà. Được không?” 


Vừa gật đầu tôi vừa thầm rên rỉ, vụ này khó nhăn đây. 


Chắng mấy chốc vầng dương cũng khuất dạng, trời đã tối hắn. Tôi kiên 
quyết nói lời tạm biệt với cô Momoko đang cố níu tôi ở lại mà rời khỏi cửa 
hiệu. 

Thong thả bước trên con đường dài và hẹp, tôi đi về phía nhà ga. Không 
khí buổi tối dịu mát se se lạnh. Dưới ánh điện, bóng tôi đổ dài chạy trên mặt 
đường. 

Đến trước quán Subouru, đôi chân tôi tự nhiên dừng lại. Chỉ nhìn ánh 
điện màu cam sáng rực rỡ bên con phố đềm cô quạnh thôi, tôi đã phản xạ có 
điều kiện, thèm uống một cốc cà phê. Tôi xem đồng hồ, mới hơn tám giờ. 


Tôi bước chân như bị hút vào trong. 


Cửa hiệu như mọi khi vẫn ồn ào dù đã tối. Tiếng dương cầm du dương 
xen lẫn tiếng nói cười của khách khứa vang đến tận chỗ tôi đang đứng. 

Rồi tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi bên quầy rượu. 
Dáng lưng vừa béo vừa ngắn với cái đầu nhăn bóng, chắc chắn là chú Sabu. 
Chú đang hăng say nói chuyện gì đó với chủ quán. Khi phát hiện thấy tôi, 
chú liền vẫy tay rối rít gọi tôi tới ngồi cạnh. 

“Kìa Takako, lâu quá không gặp.” 

Vừa ngồi xuống cạnh chú Sabu tôi liền được ông chủ chào đón với nụ 
cười chẳng hề thay đổi. 

Tôi định mỉm cười đáp lại thì, “Takako, cháu phải làm cái mặt dễ thương 
ấy. Thế mới nhiều người thích,” chú Sabu bỗng dưng trêu chọc. 

“Cảm ơn chú đã quan tâm quá mức,” tôi đáp trả. 

Chú Sabu liền cười khùng khục như thể có gì hay ho lắm. 

“Cháu tới đúng lúc đấy. Chú vừa nói đến chuyện đó xong. Momoko về 
rồi hả? Satoru cũng kín miệng quá. Sao chắng nói gì với chú không biết.” 
Giọng nói rõ ràng đầy hiếu kỳ. 

“Anh Sabu tò mò quá đấy.” 

Bị ông chủ quở trách chú Sabu liền hờn dỗi: “Có sao đâu mà. Chăng phải 
chính ông chủ nói với tôi chuyện ấy sao. Chính ông nói Momoko đã về.” 

Một ông chú làm ra vẻ hờn dỗi cũng chẳng đáng yêu tẹo nào. Tôi muốn 
được gặp Tomo cực kỳ đáng yêu đang làm thêm ở đây, song tiếc là sau khi 
tốt nghiệp cô đã nghỉ việc và không còn tới quán nữa. Hình như cô và 
Takano vẫn đang duy trì mối quan hệ mang tên “tình bạn”. 

Ông chủ, vẫn đang bị chú Sabu làu bàu, nhẹ nhàng đặt cốc cà phê trước 


mặt tôi. “Tối qua cô ấy có ghé qua đây, nên chú đã kể ra,” ông chủ nói giọng 


áy náy. Song ánh mắt lại tràn đầy vẻ hiếu kỳ. 

“Dù sao Sabu cũng biết cả hai người bọn họ và chuyện của Momoko 
mà.” 

“Đúng vậy đấy. Tôi đã loanh quanh ở khu này bao nhiêu năm rồi cơ 
chứ,” chú Sabu ưỡn ngực quay đầu lại nói vẻ oai vệ lắm. 

“Sao, chú Morisaki đã kết hôn rồi ư? Nhìn chăng giống øì cả.” 

Chắng biết Takano bước ra khỏi khu bếp từ khi nào, một tay cầm đĩa một 
tay cầm khăn lau, hứng thú tham gia vào câu chuyện. 

“À đúng rồi, cháu chưa biết đúng không? Đúng là trông Satoru như kẻ 
góa vợ ấy nhỉ. Ấy thế mà hồi trẻ cũng giỏi tán tỉnh lắm. Đúng không ông 
chủ?” 

“Có chuyện đó thật. Mà Momoko vẫn đẹp như thế nhỉ. Cô ấy đã vui vẻ 
nói rằng “thật vui khi lầu lắm rồi mới được uống cà phê của ông chủ” nữa.” 

“Trời! Ông chủ yếu đuối quá đi. Được nịnh chút đã khoái chí rồi. Tôi mà 
được phép nói ấy, thì chuyện bỏ đi mất tăm bao nhiêu năm trời rồi đột nhiên 
quay lại như thế cứ như chuyện đùa. Satoru cũng nên nhanh nhanh đuổi 
người đó đi thì hơn. Vợ tôi mà như thế là tôi cho đo ván rồi.” 

Chú Sabu càng nói càng kích động, mặt đỏ bừng như bạch tuộc. 

“Ô kìa anh Sabu, sao bạo miệng thế. Mỗi lần bị vợ bắt dọn dẹp đống sách 
là anh lại khóc lóc đấy thôi.” 

Tôi và Takano vừa nghe ông chủ nói vậy liền phá ra cười. 

“Ông chủ nhiều chuyện quá đấy! Cậu kia cười cái gì, đi làm việc đi!” 

“Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi.” 

Takano bị chú Sabu ném khăn ướt vào người, vội lấn vào bên trong. 


“Cáu giận lung tung rồi bắt nạt nhân viên của tôi là không được đâu 


nhé,” ông chủ làm mặt ngạc nhiên nhìn chú Sabu. 

“Chăng phải suốt ngày “ngài” làm thế còn gì.” 

“Đấy là do yêu quý mới thế. Yêu quý!” Ông chủ nói với vẻ mặt cực kỳ 
nghiêm tức. “Còn anh cứ giữ khư khư vợ mình thì gọi là sợ hãi.” 

“Ông chủ ấy mà, từ xưa đã đáng ghét rồi. Thôi, tôi giận rồi. Giận điên 
người. Đã thế tôi chăng thèm thay mặt Satoru trách mắng Momoko nữa. Dù 
sao thì kẻ ngu xuẩn ấy cũng chẳng bao giờ nói nối một cầu cứng rắn.” 

“Nào nào, không nên xía vào chuyện nhà người ta như thế.” 

Tuy quở trách như vậy nhưng rõ ràng chính ông chủ là người khơi 
chuyện. 

Gì đây không biết? Những con người kỳ quặc lại cùng tụ tập hết về khu 
này. Vừa nghĩ tôi vừa cười khổ, thì bỗng lời chú Sabu bắn tới “Takako, đừng 
có cười nhạt một mình như thế. Chú nhìn khó chịu lắm!” 

Ngay sau lúc ấy có chút chuyện xảy ra ở Subouru. 

Tầm chín giờ, chú Sabu sau khi làm ầm ïĩ một hồi rồi cũng ra về (chắc là 
nếu không về sớm chú sẽ bị vợ mắng), tôi quyết định chuyển xuống dưới bàn 
ngồi. 

Trời đã về khuya, khách cũng chỉ còn lác đác vài người. Tôi gọi thêm 
một cốc cà phê rồi lôi từ trong cặp cuốn sách bỏ túi đang đọc dở ra. Đến đây 
tôi giật mình. Tôi để ý thấy đang ngồi bên cửa số là một người tôi từng nhìn 
thấy. 

Đó là một chàng trai dong dỏng, tầm hơn hai lăm tuổi. Anh ta mặc sơ mỉ 
màu xanh nhạt và quần âu màu xám, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng. 
Tuy không màu mè nhưng có cảm giác sạch sẽ và đem lại thiện cảm. Cuốn 


sách bỏ túi đọc dở để lật úp trên mặt bàn, anh ta thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa 


sổ chừng như đang đợi ai. 

Anh ta đợi ai nhỉ, vừa nghĩ tôi vừa nhìn anh ta không rời. Rồi như cảm 
thấy ánh mắt của tôi, anh ta bất thình lình quay lại. 

Khi hai ánh mắt gặp nhau, cả tôi và anh ta đều lộ vẻ ngỡ ngàng. Rồi anh 
ta hết nhìn tôi lại nhìn cuốn sách tôi đang cầm trên tay như thể đang cân 
nhắc, đoạn như hiểu ra điều øì, gật đầu khẽ nói: “Xin chào.” 

Rốt cuộc khi nghe thấy giọng nói ấy tôi cũng nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu. 

Đúng là chẳng có gì để nhớ thật. Đó là khách đã từng tới hiệu sách 
Morisaki. Vì cửa hiệu hầu như toàn những khách quen có cá tính rõ rệt mà 
đứng đầu là chú Sabu, nên những vị khách có phần xa cách như anh ta dù 
sao cũng rất khó lưu lại ấn tượng. Do vậy nên tôi không thể ngay lập tức nhớ 
ra được. Xấu hổ vì đã nhìn anh ta chăm chăm như thế, tôi vội vàng đáp lại. 

“Chào anh, lầu quá không gặp.” 

Thấy tôi tức tốc cúi đầu chào, anh ta cười híp mắt nói: “Ấy ấy, cô đừng 
khách sáo thế.” Nụ cười của anh ta đem lại cảm giác rất dễ chịu, nhìn vào 
thấy yên tâm. 

Đúng lúc ấy, cô bé phục vụ đem tách cà phê đặt trên đĩa tới cho tôi, 
luống cuống không biết phải làm thế nào khi đứng chắn giữa tôi và anh ta. 
Tôi cũng bị cuống lên theo. 

Nhìn cảnh đó, anh ta khách sáo mời: “Nếu không ngại, cô sang ngồi với 
tôi nhé.” 

“Nhưng hình như anh đang chờ ai đúng không ạ?” Tôi ngập ngừng hỏi. 

“Không, cũng không hắn là như thế,” anh ta trả lời. 

Cô phục vụ nghe vậy liền lấy lại phong thái rồi cười nói: “Vậy tôi xin đặt 


ở đây,” rồi nhanh chóng đặt cà phê lên phía bàn anh ta. 


Vậy là tôi đành thuận theo mà nói “Vậy tôi sẽ sang bên đó”, rồi chuyển 
tới ngồi đối diện anh ta. 

Những lúc thế này mới thấy tôi đúng là dễ dụ. Anh ta chăng qua chỉ mời 
cho phải phép, chắc chắn không phải vì muốn nói chuyện với tôi rồi. Chằng 
phải tôi đang quấy nhiễu thời gian ở một mình của anh ta sao? Nghĩ đoạn tôi 
bỗng thấy áy náy. 

Tôi vừa ngồi vào chỗ, cô phục vụ liền nói: “Mời chị,” đoạn cúi chào rồi 
đi mất. Chúng tôi nhìn theo bóng cô ấy đi xa rồi lại một lần nữa đối mặt 
nhau. 

Im lặng. 

Sao thấy khó chịu thế nhỉ. Vừa nghĩ tôi vừa bồn chồn, bỗng nhiên anh ta 
thấp giọng cười. Tôi còn đang ngẩn ra thì anh ta nói: “Xin lỗi cô. Tôi chợt 
nghĩ sao giống đi xem mắt quá.” Nhìn nụ cười của anh ta tôi bất giác phì 
cười theo. 

“Chúng ta chưa chào hỏi hắn hoi nhỉ.” Anh ta hắng giọng nói. “Tôi là 
Wada. Wada Akira.” Anh ta xưng tên. Sau đó nói đang làm việc ở một nhà 
xuất bản ngay gần đây, chuyên về tài liệu giảng dạy, ví dụ như sách giáo 
khoa. 

Tôi cũng xưng tên lại. 

“Đúng rồi, Takako. Tôi nhớ người chồng tươi vui của cô lúc nào cũng 
lớn tiếng gọi “Takako! Takako!”,” anh ta cứ vừa cười vừa gật đầu. 

Tôi đỏ bừng hai má khẽ lầm bầm: “Đó là cậu tôi.” 

“Sao, cậu ư? Có họ hàng buôn bán sách cũ thật là hay.” 

Wada nói như rên rỉ, có vẻ thực sự ghen tị. 


“Cô không ở cửa hiệu đó nữa ư?” 


“Vâng. Vì một vài lý do tôi được ăn nhờ ở đậu một thời gian. Nói sao 
nhỉ, giống như một thời kỳ để nạp điện vậy.” 

“Thời kỳ nạp điện? Ở cửa hiệu đó?” 

“Vâng.” 

Wada lại rên lên. 

“Hay thật ấy, thời kỳ nạp điện. Nhưng mà làm thế ở hiệu sách cũ thì quả 
là xa xỉ. Chao ôi, ghen tị quá. Nếu là tôi tuyệt đối sẽ không đi, ở lại nạp điện 
mãi mãi.” Anh ta lãm bẩm như đang độc thoại. 

Có vẻ như anh ta đã bắt đầu nhen nhóm ý tưởng sống trong một hiệu 
sách cũ. Không ngờ lại trẻ con vậy. 

“À bạn gái anh có khỏe không? Hai người hay đi cùng nhau tới cửa hiệu 


‡ 3 


nhỉ 

Tôi bất chợt nhớ ra hỏi trong lúc anh ta vẫn đang lẩm bẩm. 

Hầu như anh ta đến một mình, nhưng có đôi khi dẫn theo một cô gái. Cô 
gái ấy cao, người thon thả, rất hợp với Wada vóc người dong dỏng. 

Có lẽ cô ấy không mấy hứng thú với sách, lúc nào cũng làm vẻ chán 
chường đứng bên Wada đang nghiêm túc xem xét đám sách. Sau khi chờ 
chán, cô ấy sốt ruột sưng sỉa nói: “Vẫn chưa xong ư?”, anh ta liền quả quyết: 
“Anh xin lỗi, chờ thêm chút nữa.” Chú Sabu nhất định sẽ nói: “Đến hiệu 
sách cũ mà đi với người yêu thì không còn gì để nói.” Song tôi lại nhận thấy 
sự gắn bó tỏa ra khi họ nói chuyện qua lại như vậy, bất giác cứ mỉm cười 
ngắm nhìn hai người họ. 

“À, đúng là có chuyện đó.” Đáp lại câu hỏi của tôi, Wada bỗng chùng 
giọng. “Hình như tôi bị cô ấy đá rồi,” nói đoạn anh ta ha ha cười hai tiếng 


khô khốc. Rồi ánh mắt trở nên xa xăm. 


“Xin lỗi anh,” tôi vội vã xin lỗi, cảm thấy muốn quỳ sụp tại đó luôn. 

“Không, không liên quan gì tới cô đâu.” Wada trấn an tôi, nhưng đôi mắt 
vẫn còn ở xa Xôi. 

Lần đầu làm quen mà đã vô ý dụng trúng chủ đề nhạy cảm, tôi cuống hết 
cả lên. 

Trong lúc cố tìm ra một đề tài khác, mắt tôi dừng lại ở cuốn sách đang 
đặt trên bàn. 

“Anh đang đọc cuốn øì thế?” 

“À, đây là cuốn Lưng chừng dốc. Tôi dã mua nó ở quầy một trăm yên 
của hiệu sách Morisaki.” 

Wada cầm cuốn sách lên đưa tôi xem. Tôi thở phào vì đã dứt ra được 
khỏi để tài ban nãy. 

“Ô, tôi không biết cuốn này. Có hay không ạ?” 

“Nói thế nào nhỉ. Cuốn này viết về một chuyện tình buồn. Tác giả cũng 
chỉ viết mỗi cuốn này rồi ngừng, chưa có chút tiếng tăm nào. Đọc thì thấy 
cách dùng từ vẫn còn non nớt, có nhiều chi tiết không thuyết phục. Thế 
nhưng lại có những chỗ rất cuốn hút tôi. Tôi đọc nó đến năm lần rồi.” 

Anh ta chăm chăm nhìn vào bìa sách in bức tranh sơn dầu vẽ con dường 
dốc, nói. Trong ánh mắt ấy tôi nhận thấy sự dịu dàng như khi nhìn một vật 
vô cùng quý báu, khiến tôi không hiểu sao cũng muốn đọc thử. 

“Năm lần ư? Hay là tôi cũng đọc thử nhỉ.” 

“Vầng. Tuy khó có thể nói là cực kỳ đáng tiến cử. Cô Takako thường đọc 
thể loại gì?” 

Tôi lôi từ trong cặp ra cuốn sách của tôi. 


“A, Inagaki Taruho à. Được đấy,” anh ta nói, mắt sáng lấp lánh. 


Đúng là người hay lui tới hiệu sách, có vẻ anh ta hiểu về sách khá nhiều, 
hơn hăn kẻ như tôi. 

“Mặc dù tôi làm ở đó nhưng hoàn toàn không am hiểu về sách lắm. Cảm 
thấy như mình mới chỉ đang ở lối vào thôi.” 

Nghe tôi nói vậy, Wada nghiêng đầu ừm một tiếng. 

“Thực ra có lẽ không phải chuyện am hiểu hay không. Nếu nói như vậy 
thì tôi cũng không biết gì mấy. Quan trọng là gặp được một cuốn sách, và 
cuốn sách ấy làm ta lay động đến mức nào, đúng không?” 

“Có lẽ thế. Cậu tôi lúc nào cũng nói những lời tương tự.” 

“Cô lúc nào cũng ngồi sau quầy tính tiền say mê đọc sách nhỉ. Đến mức 
tôi phải nổi cơn tò mò không biết cô dang đọc gì mà say sưa thế.” 

“Sao? A, tôi xin lỗi. Tôi là một nhân viên tôi quá.” 

“Không, tôi đầu có ý đó.” 

Nói rồi như nhớ ra điều gì, Wada nhìn tôi chằm chằm. 

“Cô như hòa vào làm một với khung cảnh của cửa hiệu. Nhìn cô tôi bỗng 
thấy phải giữ im lặng, không dám cử động dù chỉ một chút. Cảm giác giống 
như khi nín thở chăm chú quan sát khoảnh khắc chú bướm chui ra khỏi kén 
vậy. Dáng vẻ ấy của cô khiến tôi rất ấn tượng. Thế nên khi nãy nhìn thấy cô 
đang cầm một cuốn sách, tôi liền nhận ra ngay. A, cô gái ở cửa hiệu đó.” 

Một người không quen biết nghĩ về mình như vậy làm tôi ngượng chín 
mặt. Song, thời gian ấy đúng là tôi như một con nhộng đang lặng lẽ chờ hóa 
bướm. Tôi đã vừa lật giở những trang sách vừa chờ cơ hội được cất cánh bay 
lên. Nên Wada nhìn tôi ra như vậy có lẽ cũng chắng sai. Chỉ có điều hiện tại 
tôi chưa đủ tự tin để trả lời cầu hỏi tôi bay có giỏi hay không. 


“Nếu tôi không tới đó, có lẽ cuộc sống sau này sẽ ở trong trạng thái vô 


định. Sách thì dĩ nhiên rồi, nhưng ở đó tôi còn được gặp gỡ với rất nhiều 
người, học được rất nhiều thứ, cuối cùng dù chỉ một chút thôi nhưng tôi cảm 
thấy mình đã tìm được điều mà bản thân trân trọng... Cho nên đến tận bây 
giờ đối với tôi, những tháng ngày trải qua ở cửa hiệu vẫn không thể nào 
quên.” 

Tuy là lần đầu tiên cùng nhau nói chuyện mà sao những lời thắng thắn ấy 
cứ lũ lượt tuôn ra khỏi miệng tôi. 

Wada vừa nghiêng tai lắng nghe lời tôi nói, vừa “vậy à, vậy à” gật đầu 
với vẻ mặt thán phục. “Hóa ra có chuyện kịch tính như vậy mà tôi không biết 
sao. Chà.” Anh ta có vẻ nghiêm túc khi nói thế, song cách anh ta nói lại buồn 
cười kỳ lạ. 

Kể cũng kỳ. Tôi có thể cứ nói như vậy hàng giờ liền giống như đang nói 
chuyện với người bạn đã quen từ lâu. Về phần Wada, dù đang nghiêm túc 
nghiêng tai lắng nghe mà có thể lập tức buông một câu hài hước chọc tôi 
Cười được. 

Cứ như vậy chúng tôi say sưa nói chuyện một lúc lâu. Bất giác nhìn lên 
đồng hồ treo tường thấy đã gần mười một giờ. 

“A, sắp đến giờ đóng cửa rồi,” tôi giật mình nói. 

“Thế ư?” Wada cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. 

Wada nói nhà cũng gần đây nên sẽ ở lại đến khi đóng cửa, còn tôi thì 
quyết định ra về trước. 

“Thời gian này buổi tối tôi tới đây luôn. Nếu được chúng ta lại cùng nói 
chuyện nhé.” Lúc chào tạm biệt anh ta mỉm cười nói với tôi. 

Lúc bước tới chỗ cửa ra vào để trả tiền, tôi để ý thấy ông chủ đứng sau 


quây cứ nhìn tôi liên tục. Biết rõ ông ta đang nghĩ gì, tôi lườm một cái thật 


sác. “A, bận quá bận quá,” ông chủ ngượng nghịu nói rồi lấn vào bên trong. 

Bước chân ra ngoài tôi nhìn thấy qua khung cửa sổ Wada đang ngồi 
chống cằm nhìn ra. NÑgỡ anh ta nhìn mình, tôi cúi đầu chào nhưng có vẻ như 
anh ta không để ý thấy tôi. Tôi quay gót hướng phía nhà øa bước đi. Không 
hiểu sao bước chân tôi nhẹ bằng, cơ thể cũng nhẹ nhàng kỳ lạ. 

La thật. Tôi bất giác nói một mình. 

Ngấng đầu lên tôi bắt gặp vầng trăng tròn bị lẹm mất một ít ở rìa trái nổi 


bồng bềnh trên trời đêm. 


Hai chúng ta cùng đi du lịch đi. 

Cô Momoko đột nhiên nói vậy khoảng hai tuần sau hôm ấy. 

“Ở Okutama ấy, có chỗ này hay lắm,” cô tiếp tục nói, mắt sáng rỡ. 

Tôi hơi bối rối, ậm ừ gật đầu. 

“Có một ngọn núi to lắm, trên đỉnh núi có một ngôi đền thiêng từ lâu lắm 
rồi. Phong cảnh cũng rất tuyệt, không khí lại trong lành, đệ nhất luôn. Cùng 
ghé lại chỗ nhà nghỉ trang nhã trên núi rồi thong dong nghỉ ngơi nhé. Chỉ có 
phụ nữ với nhau, nghe hay đúng không?” 

Tưởng tượng cảnh đi du lịch tay đôi cùng cô ấy tôi bỗng thấy hơi bất an. 
Có cảm giác như bị người ta xoay như chong chóng. Song cô Momoko cứ 
nắm chặt lẫy tay tôi, đăm đăm chờ đợi câu đồng ý bằng đôi mắt đầy kỳ vọng. 

Khoảng thời gian hai tuần từ lúc tái ngộ tại cửa hiệu cho tới khi nhận 
được lời rủ rê của cô, tôi thường xuyên ghé thăm Morisaki. Đương nhiên tôi 


tới dò hỏi cô Momoko theo lời nhờ vả của cậu. Tôi thường tới vào buổi tối 


sau khi đi làm về nên hay bỏ lỡ không gặp được cậu, song cô Momoko thì 
luôn ở căn phòng trên tầng hai. 

Tôi ghé chơi như vậy cô Momoko rất vui, và lúc nào cũng tự tay nấu ăn 
đón tiếp tôi. Cô Momoko làm ra rất nhiều món ăn trong căn bếp trên tầng 
hai, nơi tôi cho là quá nhỏ không thể nổi hứng nấu nướng. Rong biển ninh, 
bò hầm đậu phụ, cá thu ướp, bạch tuộc hầm củ cải, cá thu đao nướng muối, 
xúp miso có lá củ cải đường và củ cải cùng với đậu rán. Vốn bản thân tôi rất 
thẻm những món ăn có vị mẹ nấu ấy, thành ra về sau hầu như tôi đến với 
mục đích được ăn là chính. Mỗi khi tôi gọi điện tới từ chỗ làm vào buổi trưa 
là cô lại hỏi y như một cô vợ mới cưới về: “Hôm nay cháu muốn ăn gì?” Lần 
nào tôi cũng tùy hứng yêu cầu món này món kia. 

Mấy lần đầu cô Momoko nói là thết đãi tôi, nhưng về sau tôi kiên quyết 
đòi trả một nửa tiền mua nguyên liệu. “Được được,” rốt cuộc cô Momoko 
cũng vui vẻ nhận. 

“Cô Momoko nấu món nào cũng ngon.” 

Như mọi lần, tôi thật thà nhận xét khi vô tư ăn những món ăn đã bày sẵn 
trên bàn. 

“Nhìn Takako ăn ngon miệng thật ấy.” 

Cô Momoko nói trong lúc ăn tì tì với lượng gấp đôi của tôi. Tôi không 
khỏi thắc mắc có chỗ nào trong cơ thể nhỏ bé ấy chứa được nhiều đồ ăn đến 
vậy. 

“Tại đồ ăn ngon quá ạ.” 

Vừa chóp chép nhai củ cải muối tôi vừa nói chắc nịch. 

“Cháu không nấu ăn à?” 


“Nấu thì có nấu, nhưng toàn những món như mì Ý, chứ cháu ít khi làm 


mấy món này.” 

“Thế thì lúc có bạn trai là gay go đấy.” 

“Vâng, cũng đúng.” 

Dĩ nhiên tôi chẳng có mấy kinh nghiệm nấu ăn cho bạn trai. Ấy là vì cứ 
nhắc chuyện nấu nướng tôi lại có xu hướng ngượng ngùng lảng tránh. Mà 
vốn dĩ tôi cũng chẳng có mấy kinh nghiệm tình ái. 

“Đàn ông đơn giản lắm. Dùng đồ ăn là đổ ngay.” Cô Momoko cười khúc 
khích nói, “Cô đã dạy cho rồi thì nhớ nhé.” 

Song suy nghĩ của đàn ông tôi thật chăng bao giờ hiểu nổi. Có khi người 
cô Momoko cưa đổ là tôi mới đúng. 

Đương nhiên không phải tôi đã quên béng những øì cậu Satoru nhờ cậy, 
trong lúc nói chuyện cũng nhiều khi tôi thử lựa theo dòng nước để khơi mào. 
Song cô Momoko lúc nào cũng khéo léo đổi chủ đề. Cho dù tôi có nghiêm 
túc hỏi thắng cô cũng “Không biết tại sao nhỉ” mà lủi như chạch. Vốn cô là 
người nói chuyện không mấy logic nên dần dần câu chuyện cũng rẽ sang 
hướng khác. Còn tôi thì cứ đặt đồ ăn trước mặt là lại chúi mũi vào đó, tự 
nhiên quên luôn chuyện hỏi han. Đại khái lần nào cũng vậy nên chắng có 
chút tiến triển nào. 

Dù vậy tôi cũng biết thêm nhiều chuyện về cô Momoko. (Cô Momoko cứ 
rượu vào là có xu hướng dễ moi chuyện hơn một chút nên tôi đã từng mấy 
lần thử chuốc cô uống rượu.) Cha mẹ cô mất sớm, cô được vợ chồng bác gái 
ở Niigata nuôi dưỡng. Học hết cấp hai cô tới làm việc ở một nhà xưởng nhỏ, 
sau đó năm hai mươi mốt tuổi cô một mình lên Tokyo rồi yêu đương với một 
nhà quay phim mới nổi. (Thật không ạ, tôi buột miệng hỏi.) 

Chuyện cô Momoko tới sống ở Paris một thời gian là do cô đi theo anh 


người yêu gặp ở Tokyo ấy khi anh ta tới đó vì công việc. Tuy nhiên là do cô 


tự ý đi theo chứ anh ta không đồng ý. Liều lĩnh đúng như tính cách cô. 

“Tuổi trẻ mà. Cô cũng thế thôi. Cô gái nhỏ không hiểu chuyện... Trong 
đầu chỉ có anh ta thôi. Về sau cô mới biết anh ta đã có vợ con ở Nhật. Rồi 
chia tay. Gia đình mà cô khao khát lại là cái phải đi phá vỡ gia đình người ta 
mới có được thì thật là...” 

Cô Momoko nói với ánh mắt xa xăm. 

Tình yêu không có tương lai cuối cùng cũng tan vỡ, cô Momoko với trái 
tim thương tốn đã tình cờ gặp cậu Satoru. Mới đầu không hiếu sao cô cứ thấy 
không yên tâm về cậu, đi theo canh chừng này nọ, rồi không biết từ khi nào 
lại trở thành người yêu của nhau. 

“Chuyện đó cháu không hề biết gì,” hai người họ đã có cả một quá trình 
như vậy ư, tôi thán phục thốt lên. 

“Satoru lúc nào cũng ganh tị với quá khứ của cô đấy, nên mới không kể 
øì chuyện ngày xưa.” Cô Momoko nhún vai. 

Nhưng cùng lúc, ẩn tình của chuyện tôi thường xuyên tới thăm cũng bị 
cô nhìn thấu. 

Một tối nọ, khi việc cùng nhau ngồi bên bàn ăn đã trở thành thông lệ, cô 
Momoko đang nhâm nhỉ rượu sake bỗng đột nhiên cười toe toét nói. 

“Takako, Satoru nhờ cháu đúng không?” 

“Sao? Chuyện gì cơ ạ?” 

Tôi cố chống chế bằng lối diễn xuất kém cỏi dù trong lòng bấn loạn. 
Song hoàn toàn vô ích. Cô Momoko véo má tôi, vẻ mặt cực kỳ vui thích. 

“Người đó nghĩ gì cô biết cả mà. Mà 'Takako này, cháu không thích cô 
đúng không?” 


Trống ngực tôi đập thình thịch trong lúc má vẫn đang bị kéo vô tư. Hình 


như cô biết hết mọi chuyện thì phải. Đúng là tận đáy lòng tôi có đôi chỗ 
không thích cô Momoko. Không thể nói là ghét, song nếu bị hỏi là có thích 
không tôi sẽ lúng túng không trả lời ngay được. Chính là cảm giác đó. Nếu là 
về món ăn cô Momoko nấu thì tôi có thể ngay lập tức trả lời là cực thích. 

Thành thực mà nói, với tôi cô Momoko là người không thể nắm bắt. Với 
nghĩa đó cậu Satoru cũng có thể coi là người khó nắm bắt, song cô Momoko 
vẫn có gì đó khang khác. Tôi cảm giác dù có nói chuyện với cô nhiều đến thế 
nào đi chăng nữa thì khoảng cách cũng không co ngắn lại bao nhiêu. Với cô 
ấy đôi khi tôi cảm thấy có một khoảng cách không hình dung nổi, như thể 
đang đứng hai bờ đối diện mà trò chuyện với nhau vậy. 

Thấy tôi ngượng nghịu không trả lời nổi, cô Momoko cười sảng khoái 
nói. 

“Không sao đâu mà. Cô thích Takako là được rồi. Cháu lành tới mức 
không biết nói dối như vừa rồi chẳng hạn, rất đáng yêu. Cô ước gì mình cũng 
có được tâm hồn đẹp như thế.” 

“Tầm hồn đẹp øì chứ ạ.” 

Nghĩ mình bị cô giễu cợt, tôi sưng sỉa nói. Song cô Momoko nói “thật 


3” 


đấy”, giọng điệu cô đơn khó hiểu. 

“Cô chỉ toàn nói dối thôi.” 

Nói rồi cô thoáng cúi đầu. 

Tôi không bỏ lỡ biểu cảm thoáng qua trong chốc lát ấy. Lúc ấy tôi cảm 
thấy mình lần đầu tiên đã chạm tới được trái tim của cô Momoko. Dù chỉ là 
trong khoảnh khắc. 

Lập tức ngay sau đó cô Momoko lại làm mặt sáng rỡ, đối chủ đề như 


chớp giống mọi khi. “Này, hai chúng ta cùng đi du lịch đi?” cô đề nghị. 


“Tuy chưa đến kỳ ngắm lá đỏ nhưng chính thế lại ít người đi, chúng ta có 
thể thong dong chơi bời đúng không? Công việc của cháu có bận không?” 
Cô nói dồn dập, thúc ép tôi. 

“So ra thì công việc chỗ cháu cũng linh hoạt...” 

“Thế tốt rồi còn gì?” 

“À thì...” 

Ngay từ đầu tôi đã có ý tìm cớ để từ chối, song sau khi nhìn thấy biếu 
cảm khi nãy của cô, rốt cuộc tôi lại gật đầu. “Vâng, cùng đi cô nhé.” 

Tuy không thể nói rõ ra nhưng lúc ấy tôi đã bất giác dấy lên một cảm xúc 
gì đó. Không hẳn là lo lắng. Không đến mức nghiêm trọng như thế. Nhưng 
trong biểu cảm khi ấy của cô Momoko tôi chắc chắn đã nhìn thấy một thứ gì 


đó không thể diễn tả bằng lời, giống như một dấu hiệu không thể bỏ lỡ. 


Trước khi kể chuyện sẽ đi du lịch cho Wada, tôi đã gặp anh ta thêm hai lần ở 
Subouru. Cả hai lần đều là tôi tình cờ tạt qua sau khi ở chỗ cô Momoko về 
thì thấy anh ta ở đó. Có vẻ như đúng là anh ta thường xuyên lui tới đó thật. 
Giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh ta vẫn ngồi bên cửa số chống cằm nhìn 
ra ngoài. 

Bản thân tôi cũng không rõ liệu có phải tôi muốn gặp Wada hay không. 
Không phải tôi tới cửa hiệu vì mong muốn được gặp anh ta. Nhưng bước vào 
trong, khi ánh mắt dừng lại ở dáng lưng anh ta, tôi đã “a” một tiếng. 

Khi tôi hướng về phía cái lưng đó cất tiếng “Xin chào”, Wada giật bắn 
mình tựa như vừa tỉnh lại sau giấc mơ. Đoạn nhìn tôi chăm chăm chừng năm 
giây như thể đang xác nhận điều gì rồi cười nói “Xin chào”. 


Vì được mời ngồi cùng nên tôi ngồi xuống phía đối diện rồi bắt đầu trò 


chuyện. Toàn những chuyện trời ơi đất hỡi, song được nói chuyện với anh ta 
tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ. Có một lần chúng tôi chỉ về ngay trước khi cửa 
hiệu đóng cửa, rồi cùng đi dạo một lát tới tận Cung điện Hoàng gia. 

“Thôi, tạm biệt nhé.” 

“Tạm biệt.” 

Địa chỉ liên lạc cũng chẳng biết nên chẳng có gì bảo đảm sẽ gặp lại nhau 
lần nữa, song chúng tôi cứ chia tay như vậy. 

Sau đó, lần thứ ba tôi tới quán thì không có Wada ở đó. Tuy không hẳn là 
tôi mong được gặp anh ta, song lại cảm thấy hơi hụt hãng giống khi mọi 
chuyện không xảy ra như dự tính. Song tôi cũng hiểu rằng nếu lúc nào anh ta 
cũng ở đây thì mới là điều lạ. 

Tối đó tôi ngồi trên ghế đơn chỗ quầy bar, thử gián tiếp hỏi ông chủ về 
anh ta. Ông chủ đương nhiên có nhìn thấy tôi và anh ta nói chuyện và biết rõ 
tôi đang nói tới ai, a một tiếng rồi gật đầu. 

“Cậu ta là một khách hàng có hơi tẻ nhạt. Gần đây cậu ta thường xuyên 
tới vào buổi tối. Thực sự chú cũng không nhớ rõ trước đây cậu ta đã từng tới 
đầy hay chưa.” 

“Không phải tẻ nhạt, mà là có chừng mực chứ ạ,” tôi nhẹ nhàng chỉnh lại 
lời ông chủ. 

“Chú xin lỗi. Nhưng cậu ta luôn luôn ngồi rất lâu.” 

“Chăng phải để gặp Takako hay sao?” Takano xen vào nói vớ vẩn. “Ở 
ngoài nhìn vào hai người trông hợp nhau lắm.” 

Tôi há hốc mồm nhìn anh ta chăm chằm mất một lúc rồi buột miệng cãi. 

“Làm gì có chuyện đó!” 


“Ấy, đừng... đừng nổi giận.” 


“Cậu thôi nói mấy lời vớ vấn đi!” 

Bị ông chủ chặn đứng, Takano nói lớn “Cháu xin lỗi!” rồi trốn mất. 

Vừa đưa cốc cà phê lên miệng tôi vừa một lần nữa thầm phủ nhận, không 
có chuyện đó đâu. 

Nhưng nếu như, nếu như đó là thật? 

Wada là người tuyệt vời. Chan hòa và lịch sự, lại hài hước. Đương nhiên 
rất am hiểu về sách. Dù đôi khi tôi có khoác lác anh ta cũng không cười cợt 
khiếm nhã. Chắc chắn có nhiều cô gái bị hấp dẫn bởi tính cách con người ấy. 

Thế còn tôi thì sao? 

Nghĩ đến đó thì tôi nhận thấy ông chủ đang nhìn tôi chăm chú. 

“Ông chủ nên sửa cái tật cứ nhìn chằm chằm vào người khác đi. Đặc biệt 
là con gái lại càng không thích đầu.” 

Tôi lạnh nhạt nói. Ông chủ lớn tiếng cười ha ha rồi theo Takano biến mất 
vào bên trong. 

Không hiểu sao mất hết hứng suy nghĩ, tôi quyết định thử đọc cuốnLưng 
chừng dốc mà Wada đã nói tới. Lúc ghé thăm cô Momoko tôi đã vô tình nhìn 
thấy nó trên giá sách của Morisaki ngay trước giờ đóng cửa. 

Cậu Satoru chen ngang khi thấy tôi cầm cuốn sách trên tay: “Cuốn đó 
không đặc sắc mấy đâu.” 

“Không sao ạ,” tôi nói rồi trả cậu một trăm yên mua cuốn đó. 

Vì câu chuyện chỉ trong chừng hai trăm trang nên tối ấy sau khi rời 
Subouru về nhà tôi đã đọc xong trước lúc đi ngủ. 

Đúng như Wada đã nói, đó là một chuyện tình buồn. 

Bối cảnh là Tokyo đang trong thời kỳ phục hưng sau chiến tranh. Ida 


Matsugorou, một tiểu thuyết gia có truyện không bán được gặp và yêu ngay 


từ cái nhìn đầu tiên cô Ukiyo xinh đẹp làm việc ở một quán cà phê “thời 
thượng” trên lưng chừng một con dốc. Ban đầu cô gái ấy chẳng hề để ý tới 
Matsugorou, song hằng ngày anh ta đều tới quán cà phê, bày tỏ tình cảm cho 
cô ấy hiểu và cuối cùng đã được Ukiyo chấp thuận. Những tháng ngày hạnh 
phúc tưởng rằng sẽ tiếp diễn, nhưng Ukiyo vì phải gánh trên vai khoản nợ 
của cha nên đã bị ép hứa hôn với con trai một nhà giàu có. Ngay chính bản 
thân mình cũng không biết ngày mai sẽ ra sao, Matsugorou chắng có cách 
nào để ngăn cản chuyện đó. 

Trong lúc cô đơn và tuyệt vọng, Matsugorou cắm đầu viết tiểu thuyết. 
Nếu trở nên nổi tiếng và tên tuổi vang khắp thế giới, biết đầu sẽ giành lại 
được Ukiyo. Anh ta cố gắng chỉ vì điều ấy. Rồi đến khi ngoài ba lăm tuổi, 
Matsugorou đúng như tâm niệm đã thành công với nghiệp tiểu thuyết gia. 
Nhưng cũng khi ấy anh ta biết được một sự thật tàn khốc rằng Ukiyo đã qua 
đời vì bệnh dịch. 

Từ đó trở đi, Matsugorou sống những ngày chìm đắm trong hoan lạc với 
tửu sắc. Lối sống buông thả ấy khiến cơ thể anh ta tàn tạ nhưng vẫn không 
giây phút nào quên Ukiyo. Anh ta vẫn hằng ngày lui tới quán cà phê nơi hai 
người gặp nhau lần đầu. Rồi một đêm đông nọ trên đường về nhà, anh bị ho 
ra máu và gục ngã. Khi ý thức trở nên xa dần, trong lồng ngực ấy vẫn chỉ 
toàn hình ảnh Ukiyo... 

Bị tình yêu toàn tâm toàn ý của Matsugorou làm cảm động, đọc xong tim 
tôi lặng ngắt. Nước mắt rơi lã chã, thấm ướt một khoảng giấy. 

Nằm trong chăn tôi nghĩ linh tỉnh, kiểu như Wada cũng là người lãng 
mạn vậy ứ, rồi ngủ thiếp đi. 

Trong giấc mơ đêm hôm ấy, tôi hóa thành nhân vật bà chủ quán cà phê 


trong cầu chuyện, vừa lắc lắc vai Ukiyo vừa hết lời thuyết phục cô hãy về 


sống cùng Matsugorou. 


“Sao cháu lại cùng đi du lịch với cô ấy?” 

Tối hôm trước ngày đi du lịch, khi tôi đang một mình ở lại chỗ làm thì 
cậu gọi tới. Cậu bảo vừa mới nghe từ cô Momoko chuyện đi du lịch. “Cậu 
nhờ cháu dò hỏi cô ấy, nhưng không cần làm đến mức ấy đâu.” Cậu nói 
giọng bối rối. 

“À, trong lúc nói chuyện tự nhiên thành ra như thế ạ.” 

Cảm thấy không thể giải thích cho rõ ràng được nên tôi chỉ nói mập mờ 
như vậy. 

“Với tính cách cô ấy thì chắc là cháu bị ép buộc đúng không?” Cậu lo 
lắng nói. 

“Thực ra không đến mức đấy đâu ạ.” 

“Liệu có ổn không?” 

Cậu có vẻ rất lo lắng, tôi bèn vui vẻ nói sẽ mua quà về cho cậu. 

“Nếu Takako thấy không sao thì cũng đành vậy,” cậu miễn cưỡng rút lui. 
“Mà này, đã mấy lần anh Sabu đến dùng đùng đòi gặp Momoko, không biết 
chuyện gì thế nhỉ?” 

Tôi nhớ lại chuyện xảy ra ở Subouru, cười thành tiếng. “Hình như chú ấy 
có điều muốn nói với cô Momoko đấy ạ.” 

“Thế à?” Qua ống nghe cậu cất giọng ngạc nhiên. “Momoko sẽ dỗ ngọt 
rồi còn nịnh Sabu để anh ấy vui vẻ ra về thôi. Cô ấy rất giỏi đối đãi với 


những người như anh Sabu mà.” 


Tôi cũng có thể hình dung rõ nét cảnh tượng ấy. 

“Đúng là sẽ thế thật.” 

“Chứ gì, không sai được đâu. Cơ mà Momoko hay ra ngoài buổi trưa nên 
anh Sabu đến cô ấy không ở nhà. Thế là anh Sabu nổi xung lên.” 

“Thế ạ.” 

“Anh ấy còn hỏi cô ấy đi đâu nhưng cậu không biết.” 

“Thế ư, có phải trẻ con nữa đâu,” lần này là tôi ngạc nhiên cất tiếng. 
“Chắc chắn cô ấy sẽ về nên sao phải vậy chứ.” 

“Ừ thì đúng thế... Mà dù sao nếu cháu không thích đi du lịch thì không đi 
cũng được. Sao cô ấy lại rủ Takako nhỉ...” 


Cậu lãm bẩm rồi cuối cùng cũng cúp máy. 


Tối hôm ấy sau khi xong việc, tôi quyết định tới quán Subouru lần nữa. 

Lúc tôi rời khỏi công ty đã gần chín giờ. Tôi thấy hơi chán không muốn 
về nhà nên bâng quơ ghé vào. Khi tôi tới quán đang đông, bên cửa số chỗ 
Wada vẫn ngồi có hai cô gái. 

Tôi kiếm một bàn trống rồi thong thả đọc cuốn Tình bạn của 
Mushanokouji Saneatsu, vốn tôi mua định mang theo đi du lịch. Nhưng mãi 
tôi chăng thể tập trung nổi. Cứ mỗi khi có ai bước vào tôi lại nghĩ đó là 
Wada mà nhìn ra cửa dù không chủ ý. 

Thời gian trôi, lúc tôi đọc xong trang thứ hai mươi thì Wada đến thật. Tôi 
vội gật đầu chào, Wada từ từ đi lại chỗ tôi ngồi. Nhìn anh ta từ xa không hiểu 
sao tôi có cảm giác là là lạ. Nhìn hơi thiếu sức sống so với mọi khi. 

“Công việc của anh bận rộn lắm sao?” 


Tôi đợi anh ta ngồi xuống rồi mới hỏi. 


“Không, nhàn hạ thì đúng hơn.” 

Wada cười đáp, song biểu cảm đúng là rất mệt mỏi. Một sự im lặng trùm 
xuống. Mọi khi dù có im lặng tôi cũng không mấy bận tâm, song lần này tôi 
thấy bức bối khó hiểu. Tôi chợt nhớ lại những lời Takano đã nói, bỗng thấy 
trở nên khó nói chuyện. 

“À đúng rồi,” tôi nhớ ra một chủ đề hay, mỉm cười nói. “Tôi đã đọc cuốn 
Lưng chừng đốc rồi dãy.” 

Thế nhưng Wada chỉ hờ hững nói khẽ: “À, thế à.” 

Vốn cho rằng sẽ được hào hứng lắng nghe nên tôi cảm thấy thất vọng khi 
bị trật mục tiêu. 

“Một câu chuyện có đề tài cũ rích nhỉ.” 

Wada nói đầy vẻ mỉa mai. 

“Làm øì có. Tôi rất thích tác phẩm đó.” 

“Nhưng trong đời thực làm gì có chuyện chờ người yêu đến tận lúc chết 
cơ chứ.” 

“À, cũng đúng.” 

“Ít nhất thì tôi là như thế. Mà đúng hơn là người ta đã nói rõ ràng với tôi 
rằng chán tôi rồi.” 

“Sao?” 

Tôi không hiểu, hỏi lại. Song Wada vẫn tiếp tục lầm bầm. 

“Khi gặp nhau lần đầu, tôi đã dẫn cô ấy tới đây. Cô ấy cũng rất thích cửa 
hiệu này. Sau đó chúng tôi đã rất nhiều lần cùng nhau tới đây. Nên tôi mới 
nói sẽ luôn ở đây chờ cô ấy. Tôi nói nếu cô ấy suy nghĩ lại thì hãy tới đây. 
Rồi hôm kia, “Em thật sự chán anh rồi, chúng ta hãy chia tay đi,” cô ấy gửi 


mail nói rõ ràng như vậy.” 


Nghe đến đây cuối cùng tôi cũng hiểu anh ta đang nói gì. Ra là vậy. Nếu 
chuyện là thế thì anh ta nói sớm có phải hay không. À mà đâu nhất thiết phải 
kể cho tôi nhỉ. 

Hóa ra anh ta đã luôn chờ đợi cô gái xinh đẹp từng đi cùng anh ta tới hiệu 
sách. Chẳng phải giống hệt Matsugorou đã chờ đợi Ukiyo hay sao. Không, 
chính bởi thấy đồng cảm nên anh ta mới đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu 
lần chăng. 

Mày làm sao thế. Tôi thầm nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. 
Không hắn tôi buồn. Tôi vẫn luôn nhận thấy anh ta không để mắt tới tôi. Chỉ 
là cứ tâm tưởng này nọ một mình, tôi thật ngốc. 

Những cuộc trò chuyện triền miên lạ lùng? Tựa như bạn bè quen thân đã 
lâu? Đều không phải. Wada luôn tử tế lắng nghe nên tôi đã quá dựa dẫm vào 
đó mà toàn nói về mình, rồi chỉ mình tôi cảm thấy vui vẻ. Khi nhận ra điều 
ấy bỗng dưng tôi thấy thật có lỗi. 

“Xin lỗi, tôi toàn nói chuyện không đâu.” 

Có lẽ Wada nhận ra tôi cứ cúi đầu xuống mãi nên nói giọng áy náy. 

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. “Không, tôi mới phải xin lỗi.” 

“Sao? Sao Takako lại phải xin lỗi?” Wada tròn mắt ngạc nhiên. 

“Anh cứ biết thế.” Tôi khăng khăng. 

“ 

Thực ra tôi muốn xin lỗi nhiều hơn thế nhưng vì không muốn bị cho là kẻ 
lạ đời nên cố gắng kiềm chế. Phải đổi chủ đề thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng cùng 
lúc tôi bỗng lại thấy muốn nghe chuyện của anh ta. 

“Cô ấy... anh yêu cô ấy lắm nhỉ.” 


Lời vừa nói ra tôi liền hối hận. Wada bật ra một tiếng cười nhỏ. 


“Tôi ấy, hành xử nói năng như trẻ con nên cô ấy không thích. Nhưng tôi 
cũng biết mà. Tôi và cô ấy ngay từ đầu đã không có lấy một điểm chung. Thế 
nên không lâu bền được. Vậy nhưng tôi lại trở nên cố chấp. Dù yêu cô ấy 
nhưng nếu quả thật quá khác biệt thì nên dừng lại thôi, tôi chăng bao giờ 
nghĩ được như thế. Từ xưa tôi đã tự cho rằng mình ít nhiều là người tỉnh táo, 
không ngờ còn có phần đa cảm như vậy, tôi hơi ngạc nhiên.” 

Đâu cần phải làm cái việc kiểu như phân tích ngược về tới tận thời điểm 
ấy. Quả là khác người. 

“Tôi cho rằng anh Wada là người rất tốt.” 

Tôi nói để khích lệ Wada. Nếu nói ra được lời lẽ hay ho hơn thì tốt song 
ngay tức khắc tôi không nghĩ ra nổi. Nhưng câu ấy là tôi thật lòng. Wada là 
người cực kỳ tốt. 

“Cảm ơn cô. Đúng thế, tôi là người tốt mà. Điều đó không sai. Song “anh 
là người tốt, nhưng chẳng thú vị chút nào”, cô ấy nói thế đấy.” Wada nói rồi 
cười khẽ. 

“Nói thế chẳng phải hơi nặng lời sao,” tôi cảm thấy hơi bực mình với bạn 
gái của anh ta. Dường như cô ấy chẳng hiểu gì về những điểm tốt của anh ấy 
cả. 

“Không, bản thân tôi cũng thấy thế mà. Tôi còn cảm thấy bị cô ấy nói 
trúng tim đen nữa cơ. Mà dừng chủ đề nhàm chán này lại thôi.” 

Nói đoạn anh ta hỏi dạo này cô thế nào, muốn chuyển chủ đề sang phía 
tôi. Song tôi trong lòng đau khổ chăng nói năng cho mạch lạc được. 

“Xin lỗi anh, sáng mai tôi phải đi làm sớm nên xin phép.” 

Sau khi tiếp tục cuộc trò chuyện nhạt nhẽo thêm một lúc, tôi nói rồi đứng 


dậy. 


“À, vậy ạ.” Wada nói với vẻ mặt có chút đờ đẫn. 

“Ơ kìa, Takako, đã về đấy à?” 

Ngay khi tôi đang định bước ra khỏi cửa thì bị ông chủ gọi giật lại. 

“Vâng.” 

Tôi chỉ đáp lại như vậy rồi bước ra ngoài. 

Chao ôi, có khi nào ông chủ đã nhìn ra được tâm trạng u ám của tôi 
không nhỉ. Mà giờ tôi cũng chằng muốn quay lại đó nữa. 

Vừa đi bộ tôi càng lúc càng buồn bã, thở dài chừng ba mươi lần. 

Khi tôi nhận ra đã để quên quyển sách đọc dở trên mặt bàn là lúc đang 


trên tàu điện trở về nhà. 


Tôi và cô Momoko hẹn gặp nhau lúc mười giờ ở øa Shinjuku. 

Trời nhiều mây, nhưng dự báo thời tiết nói là tới chiều sẽ quang đãng 
hắn. Vì đã cất công xin nghỉ phép để đi du lịch nên không thể để dìm trong 
tâm trạng u ám tối qua được, tôi xốc lại tinh thần rồi ra khỏi nhà. 

Cô Momoko xuất hiện ở cửa phía Nam nhà ga nhộn nhạo những người 
với bộ dạng đơn giản tới mức không nghĩ nổi là sắp đi du lịch. Cô chỉ đeo 
một chiếc ba lô nhỏ xíu đến nỗi có thể nhìn nhầm thành đồ trẻ con. Tóc cô 
buộc túm lại đằng sau, mặc áo có mũ màu xanh lá khoác ngoài áo len màu 
đen. Cô cũng không cao nên nhìn từ đằng xa trông như một cô nữ sinh chuẩn 
bị đi tham quan. 

“Ôi chao, chẳng phải dáng diệu của người sắp lên núi nhỉ.” 


Cô Momoko nhìn quần áo tôi mặc rồi nhíu mày. Lâu rồi tôi mới đi du 


lịch nên đã hào hứng mặc bộ váy liền vừa mới mua trong đợt giảm giá. 

“Nhưng cháu đi giày đế mềm hẳn hoi dấy chứ,” tôi bao biện. “Trong túi 
cháu cũng nhét sẵn quần áo để leo núi rồi.” 

“Không cần thiết phải mang hành lý nhiều vậy đâu.” 

Bị cô Momoko nói vậy tôi chán hắn. Tôi thấy ngượng vì hình như chỉ có 
mình tôi háo hức một cách ngớ ngẩn. Có vẻ như cô Momoko nhận ra nên bổ 
sung: “Chà, tuổi còn trẻ nên mang nhiều đồ vậy cũng đúng thôi.” 

“Có tuổi rồi thì hành lý khi du lịch sẽ ít đi ạ?” Tôi thử phản kích. 

“Nhưng chắc Takako thì sẽ không thế, chỉ là cô ghét những gì phiền 
phức thôi,” cô Momoko thắng thừng nói. 

“Cũng đúng,” tôi đồng tình. 

“Ba ngày tới đây nhờ cháu nhé.” 

Cô Momoko bỗng chỉnh lại tư thế rồi cúi người một cách màu mè. 

“Cháu cũng phải nhờ cô nhiều.” 

Tôi cúi người đáp lại. 

Từ Shinjuku chúng tôi bắt tàu tuyến Chuo, tới øa Tachikawa thì đổi sang 
tuyến Oume. Thấm thoát đã gần năm năm tôi lên Tokyo nhưng đây là lần 
đầu tiên tôi đi về hướng này. Tàu tuyến Oume không đông lắm. Ngồi đối 
diện chúng tôi là một cậu học sinh cấp ba ăn mặc theo phong cách nam tính 
và đẳng cấp, chắc sáng nay ngủ nướng, khuôn mặt ủ rũ và rung đùi liên tục. 
Có lẽ cậu ta thấy khó chịu với mọi thứ trên đời. Cô Momoko dựa lưng vào 
ghế, vừa ngầm nøa trong miệng vừa nhìn ra ngoài cửa số. Vì đêm hôm trước 
tôi cứ nằm trong chăn nghĩ linh tinh rồi thức tới sáng luôn nên không biết tự 
lúc nào tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ. 


Tôi vừa chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy đã không thấy cậu học sinh kia 


dâu. Chắc hắn cậu ta đã mang theo bộ mặt ngán ngẩm ấy ởi tới trường. Tôi 
đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Không biết tự bao giờ mây đã tan hết, bầu trời trải 
rộng thoáng đãng. Nhà dân dần thưa thớt, những dãy núi trập trùng đăng xa 
cứ lớn dần lớn dần trong khung cảnh toàn là ruộng lúa, ruộng rau. 

“Đẹp thật.” 

Tôi dụi mắt thốt lên, cô Momoko liền cười toe: “Pừ bây giờ mới bắt đầu 
đẹp cơ.” 

Chúng tôi xuống tàu ở một ga nhỏ tên Mitake. Những dãy núi bao trọn 
lấy bầu trời xanh xếp hàng trước mắt, trong đó nổi bật lên ở giữa ngọn núi 
hùng vĩ nhất. Một ngọn núi đầy vẻ đồ sộ và trang nghiêm tưởng như không 
øì lay chuyển nổi. Lá vẫn chưa chuyển sang đỏ, cả ngọn núi được bao phủ 
một màu xanh đậm. Trên núi đó có nhà nghỉ mà chúng tôi nhắm tới. 

“Chỉ đi ra khỏi thành phố có một chút thôi mà thấy như đi xa lắm rồi 
vậy.” 

Tôi nhìn phong cảnh trước mắt lấm bẩm. 

Hít một hơi sâu, tức thì phối chứa đầy không khí tươi mát và trong lành. 
Tôi thấy xúc động vì ngay khu vực thủ đô vẫn còn nơi thiên nhiên phong phú 
thế này. 

“Trong thành phố toàn là nhà cao tầng như vậy cũng mới vài chục năm 
trước thôi.” 

Nghe cô nói vậy tôi nhớ tới truyện ngắn Musashino trong số các tác 
phẩm của Kunikida Doppo. Thời Meiji mà Doppo sinh sống, ở Musashino 
cũng trải rộng một thiên nhiên đầy mê hoặc. Nghĩ đoạn tôi thấy chóng mặt 
bởi tốc độ trôi chảy của thời gian. 


Chúng tôi lại lên xe buýt ở bên trước ga, men theo đường quốc lộ đi tới 


nơi bắt tàu hỏa leo núi trên lưng chừng núi. 

Ở bến xe buýt, đã thấy hai nhóm khách tham quan đi cùng chuyến tàu 
với chúng tôi đang ngồi chờ xe. Cả hai nhóm đều gồm những người đàn ông 
và phụ nữ đã có tuổi. Lý do tại sao họ tụ họp lại với nhau như vậy là một cầu 
đố. Chúng tôi khẽ gật đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh. “Chà chà, hai mẹ 
con đi du lịch đấy à?” Một bà có vẻ cao tuổi nhất mỉm cười nói. Cô Momoko 
cũng mỉm cười nói “Vâng”. Không phải mẹ con đâu ạ, tôi nghĩ. Song thấy 
giải thích cũng phiền nên bèn gật đầu với vẻ mặt “Chúng cháu là mẹ con ạ.” 

Trên xe buýt chúng tôi bắt chuyện ngay được với ba cậu học sinh tiểu 
học người địa phương tình cờ gặp. Hình như chúng đã quen với khách du 
lịch nên chăng bến lẽn tẹo nào. Cô Momoko có vẻ thích trẻ con nên nheo 
nheo mắt chừng hạnh phúc lắm, cùng chơi đùa với chúng. “Các cháu học lớp 
mấy?” cô hỏi, bọn trẻ liền đồng thanh trả lời “Lớp một ạ!” đầy sức sống. Gia 
đình cả ba đứa đều kinh doanh nhà nghỉ trên núi này nên hằng ngày chúng 
đều phải xuống núi để đi học. 

“Vất vả nhỉ,” tôi nói. Có vẻ như khách du lịch thường xuyên nói với bọn 
trẻ cầu ấy. 

“Cũng bình thường,” chúng đáp lại hơi khó chịu với giọng điệu như 
người lớn. 

“Đường này, đường này.” 

Được lũ trẻ dẫn đường, chúng tôi xuống xe buýt, đi lên con dốc dẫn tới 
øa tàu hỏa leo núi. Bọn trẻ bước đi thoăn thoát nên tôi sớm bị bỏ lại sau 
cùng, mệt bở hơi tai. Cô Momoko ngoái lại nhìn tôi trêu chọc: “Kìa Takako, 
khi nào xuống tàu mới thực sự phải leo núi cơ, giờ cháu đã mệt rồi thì biết 
làm sao.” Bọn nhóc thì ha ha cười nói: “Trời ơi, chị kém quá đi. Đúng là dần 


thành phố,” rồi cùng cười phá lên. 


“Chị là dân nông thôn Kyushu đấy chứ.” Tôi định cãi vọng từ cuối lên, 
song mọi người chắng ai chú ý mà cứ phăm phăm tiến lên phía trước. Sao cô 
Momoko khỏe thế nhỉ. Tuổi tác chúng tôi cách biệt tới mức bị nhầm là mẹ 
con cơ đấy. Tôi thầm hối hận vì không ăn mặc gọn nhẹ hơn. 

Cuối cùng cũng tới được øa tàu hỏa leo núi, cô Momoko liền đi tới quầy 
bán đồ đặc sản mua cho tôi chai trà xanh. Tôi cảm kích nhận lấy rồi uống 


ừng ực. 


Men theo dòng chảy của con suối trong vắt, đoàn tàu hỏa leo núi chạy lên, đi 
tận tới khi đỉnh núi hiện ngay trước mặt. Sau khi vẫy tay tạm biệt bọn trẻ, 
chúng tôi lại nặng nhọc bước tiếp. Khi đã lên tới độ cao một nghìn mét so 
với mực nước biển, tôi chăng thể tin nổi mới một tiếng trước thôi mình còn 
đang ở chân núi. 

Ven con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi, các biển hướng dẫn hay quảng cáo 
nhà nghỉ xếp thành hàng dài. Nhà nghỉ chúng tôi sẽ ghé lại nằm tận trong 
cùng, sẽ mất bốn mươi phút đấy, cô Momoko nói nhẹ như không. “Trời...” 
tôi buột miệng bất bình. “Nhưng phong cảnh ở đó là đẹp nhất đấy,” cô véo 
má tôi. 

Đường dốc và cầu thang cứ nối tiếp nhau. Lẻ tẻ vài cửa hiệu nhỏ hay 
chòi nghỉ chân, còn lại toàn là nhà dần và nhà nghỉ. Những người đang từ 
đỉnh núi đi xuống đều vui vẻ nói “Xin chào” khi ngang qua chúng tôi. Mỗi 
khi ấy tôi và cô Momoko cũng nói “Xin chào” đầy hào hứng. Tuy phần lớn 
là người già, nhưng cũng có những cặp đôi trẻ tuổi hay những nhóm có vẻ 
như là sinh viên đại học đi ngang qua. Hầu hết những người trẻ tuổi đều mặc 


đồ bình thường giống tôi nên tôi cũng khuây khỏa được phần nào. 


Thế rồi cuối cùng điểm đến cũng ở trước mắt. Khi ấy tôi đã mệt đứt hơi. Cô 
Momoko hình như cũng đã thấm mật, thở ra một hơi nói: “Đến rồi, đến rồi,” 
đoạn lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. 

Một kiến trúc nhuốm màu thời gian. Ngôi nhà gỗ ba tầng kết cấu giống 
như kết hợp giữa nhà ở với nhà trọ, phía sau là vách núi dựng đứng. Trong 
khoảnh sân rộng lộn xộn những máy cày, xe đạp gỉ sét hay những súc gỗ 
tròn, đậm nét cuộc sống thường ngày. Nói tích cực là dân dã. Nếu nói tiêu 
cực thì là nghèo túng. Thế nhưng, ở cùng cô Momoko trong một nhà trọ bình 
thường tử tế thì cảm giác có gì đó không đúng, nên sau khi nhìn qua một lượt 
tôi thấy chỗ này cũng ổn. 

“Có ai không ạ?” 

Cô Momoko mở cửa thềm, gọi với vào bên trong. Lát sau có tiếng chân 
loẹt quẹt chạy trên hành lang, rồi một cô gái trẻ xuất hiện. Cô mặc chiếc 
quần jean rộng thùng thình cùng cái áo nỉ rõ ràng là quá cỡ. Nhìn khoảng hai 
mươi tuổi hoặc tầm đó. 

“Ô kìa, chị Momoko đấy ư.” 

Cô gái trẻ vừa nhìn thấy cô Momoko liền nói giọng suông sã chẳng có vẻ 
øì là đang nói với khách hàng. 

“Lầu lắm rồi nhỉ, Haru. Khỏe không?” Cô Momoko cũng đáp lại bằng 
giọng suồng sã như vậy. 

“Thế ai đây ạ? Con chị Momoko à? Ơ mà chị Momoko có con hả?” 

“Cháu gái, Takako.” 

Tôi cất lời chào Haru trước khi cô Momoko lại nói mấy câu như nhận 
thành mẹ con... 


Cô gái trẻ mang lại cảm giác hơi tùy tiện, song có vẻ như không có tâm 


địa xấu. “À, xin chào,” đối phương cũng tức khắc cúi chào lại. 

Lại có tiếng chân từ trong vọng ra, lần này là một phụ nữ ngoài năm 
mươi tuổi mặc tạp dề, chít khăn trên đầu chậm rãi bước ra. 

“A, Momoko, mau quá nhỉ?” Người đàn bà nói, nở nụ cười niềm nở. Bà 
nói năng rõ ràng, có vẻ là người sẵn lòng giúp đỡ người khác. 

“Đã lâu không gặp bà chủ.” 

Cô Momoko hướng về người phụ nữ mặc tạp dề cúi chào cẩn thận. 

“Sao thế chị Momoko, lại tới đây làm đấy à?” 

“Không phải đầu Haru. Hôm nay Momoko là khách đấy.” 

“Ô, thật ư?” 

Tôi đang ngơ ngác nhìn mọi người nói chuyện qua lại thì cô Momoko thì 
thầm vào tai. 

“Sau khi rời khỏi chỗ Satoru, cô được cho ở đợ ở đây một thời gian đấy.” 

“À, hóa ra là vậy sao?” 

Tôi cất giọng ngạc nhiên. Cô Momoko thản nhiên trả lời: “Ừ, thế đấy.” 

Bà chủ dẫn chúng tôi tới tận phòng. Mới hơn hai giờ nên chúng tôi là 
khách đầu tiên của ngày hôm nay. 

Bên trong cũng như bên ngoài, lộn xộn và tràn ngập những đồ. Cạnh 
hành lang có một bể nước rỗng không, tạp chí chất đống như núi, ti vi cũ, ghi 
ta gỗ... Tôi thử trộm nhìn vào gian bếp cạnh thêm cửa, thấy cũng khá bừa 
bãi. Nhà vệ sinh, phòng rửa tay, phòng tắm cũng đều như thế. Cảm giác 
giống nhà trọ tập thể hơn là nhà nghỉ. Chắc hắn vào dịp nghỉ hè, chỗ này sẽ 
chật cứng sinh viên các câu lạc bộ. Tôi không biết các nhà nghỉ khác có vậy 
không, song ở nhà nghỉ này đầu đầu cũng lơ lửng cảm giác phóng túng. 


Chúng tôi được dẫn đến phòng có tầm nhìn đẹp nhất. Căn phòng trải 


chiếu tatami rộng hơn mười sáu mét vuông, vừa đủ cho hai người. Ngoài cửa 
sổ là một màu xanh rì rậm rạp, cây lá thư thái xào xạc theo gió. Thỉnh thoảng 
văng lại tiếng chim kêu cúc cúc, có lẽ là hoét lưng hung. Những rặng núi 
phía xa bị sương che mờ, trên bầu trời xanh nhạt những cụm mây tỉ tích lững 
lờ trôi. Chăm chăm nhìn mây làm tôi cảm thấy như bị tê liệt cảm giác về thời 
gian. 

Tôi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc. Cô Momoko vốn 
hiếm khi lặng im, giờ hình như cũng đang chìm trong cảm xúc, nhìn ra 
ngoài. Cảm xúc của cô hồi vừa sống vừa làm việc ở đây như thế nào nhỉ, tôi 
thử tưởng tượng. Bất ngờ là tôi cũng thấy khá hứng thú với chuyện ấy. 

Chợt có tiếng đập cửa âm ầm rồi Haru bước vào. “Đêm xuống là lạnh 
lắm,” cô bê chiếc lò sưởi dầu có vẻ nặng bằng cả hai tay đặt đánh bịch xuống 
góc phòng. “Cảm ơn,” chúng tôi nói. “Ai da, có gì đầu mà,” cô đáp lại bằng 
giọng giống mấy nhân viên ở quán rượu. 

“Cô Momoko, cô làm việc ở đây bao lâu thế?” Tôi hỏi cô Momoko. 

“Hình như là ba năm ấy,” cô Momoko nghiêng đầu trả lời. 

“Rời khỏi đây rồi cô làm gì ạ?” 

“À, nhiều thứ lắm. Con người ấy mà, đã mang tâm trạng như cô khi ấy 
thì sống ở đâu cũng được.” 

Cảm giác nếu là cô Momoko thì đúng thật dù ở đâu cũng sống mạnh 
khỏe được. 

“À đúng rồi,” cô Momoko hào hứng đứng dậy. “Đi dạo một lát trước khi 
ăn tối nhé.” 

Chúng tôi quyết định để chuyện leo núi cho ngày mai và tới thăm ngôi 


đền trên đỉnh núi. Khoảng cách từ nhà nghỉ đến ngôi đền chỉ bằng từ mắt đến 


mũi, theo như cô Momoko nói thì chỉ mất năm phút. 

Đi hết khúc quanh nơi một cửa hàng lưu niệm và một quán ăn khiêm tốn 
náu mình, cổng Torii liền ở ngay trước mắt. Nối tiếp theo những người đang 
đi phía trước, chúng tôi khẽ cúi chào rồi bước vào trong đền. 

Ngôi đền tráng lệ hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Các điện thờ đứng la 
liệt, vô số bia đá xếp lộn xộn bên đường vào đền. Tôi đọc tấm biển giới 
thiệu. Ngôi đền được xây dựng từ thời Nara, sau thời Trung cổ nơi đây là 
trung tâm của tín ngưỡng thờ núi, rất nhiều tín đồ đổ vê. 

Tôi hết sức bất ngờ vì xa xưa như vậy mà ở sâu trong núi này đã có một 
ngôi đền to đến thế. Hơn nữa, hàng trăm năm trước đã có bao nhiêu người 
leo lên núi này để tới lễ đền. 

Vì không có những phương tiện giao thông như bây giờ nên chắc hắn 
phải mất tới mấy ngày hay mấy chục ngày. Chuyện tới thăm nơi đây đối với 
người thời ấy chắc quan trọng hơn rất nhiều so với thời nay. Nghĩ đoạn, kẻ 
vô thần như tôi cũng cảm thấy phải nghiêm trang. 

Chúng tôi bước lên những bậc đá dốc đứng, hướng tới điện thờ chính. 
Ven đường, những bụi long đởm thảo dại nở hoa tím rực rỡ. Có điều mấy 
cầu thang đá dốc đó hơi dài. Mãi mà không lết đến được điện thờ chính. 
Những vị khách tham quan khác cũng vừa leo vừa thở phì phì. Khi lên tới 
được sảnh chính, tôi mệt đứt hơi thêm một lần nữa. 

Chúng tôi nghỉ lẫy lại sức, rồi cùng thả tiền công đức, chắp tay cầu khấn. 

Khi cầu khấn xong tôi quay qua nhìn cô Momoko bên cạnh thấy cô vẫn 
đang chắp tay. Biểu cảm rất nghiêm túc. 

“Cô cầu gì vậy?” Tôi hỏi khi thấy cô Momoko mở mắt ra. 


“Chăng có gì.” 


“Nhưng cô chắp tay thành khẩn thế cơ mà.” 

“Đần thờ đâu chỉ là nơi để cầu nguyện. “Đội ơn các ngài đã luôn dõi theo 
bảo vệ cho con,” đền thờ còn là nơi nói lời tạ ơn nữa đấy.” 

“Cháu lại chỉ toàn cầu nguyện mất rồi.” 

“Cháu cầu gì thế?” 

“Cháu cầu sức khỏe và không phải lo lắng về tiền bạc nhất có thể.” 

Đúng là Takako, cô Momoko nói rồi cười. Đoạn cô nhìn quanh đền một 
vòng rồi nói. 

“Sau khi rời khỏi chỗ Satoru cô đã tình cờ ghé tới đây. Trên đường quay 
về thì trọ lại ở nhà nghỉ đó. Vì cô không muốn nhờ vả nên bà chủ đã đề nghị 
cô hãy ở lại đó làm việc. Trước đó ít lầu chồng bà chủ mới mất, cũng chưa 
có Haru nên đúng lúc đang cần người làm. Nhưng bà chủ đúng là người tốt 
nhỉ, thuê một bà cô không rõ thân thế ra sao như cô.” 

Nói chuyện mình mà cứ như kể chuyện người ta vậy, chăng hiểu sao tôi 
lại thấy thán phục. 

Chúng tôi xếp hàng vái thêm một lần cuối rồi bỏ lại sau lưng điện thờ 


chính đẹp rực rỡ dưới ánh chiều tà, quay trở về nhà nghỉ. 


Sau khi ngâm mình rửa sạch mồ hôi, tôi biếng nhác ngồi trên nệm chờ cô 
Momoko và hình như lại bị Quỷ ngủ tấn công. Khi cô Momoko lay tôi dậy 
đã là giờ ăn tối. 

Lúc tôi còn đang ở trong thế giới của những giấc mơ hình như đã có 
thêm hai nhóm khách tới. Tôi gặp họ ở phòng lớn. Một gia đình ba thế hệ và 
một nhóm hai người đàn ông trung niên. Hai ông chú đã ngà ngà say, khi 


chúng tôi bước vào liền cất tiếng chào to tướng: “Chúng tôi tới trước rồi 


nhé.” 

Bữa tối thịnh soạn quá làm tôi khó xử. Bà chủ mang tới hết cái này đến 
cái kia, nhìn chung cái gì cũng có. Món ninh, đỗ tương lên men, giấm tỏi, 
kim chi, đồ ăn kèm mỗi món một loại, món hầm, có cả tempura. Trong đó 
ngon nhất là cá Ayu* nướng miso. Chỉ ăn món đó với cơm và xúp miso tôi 
đã đủ no nên bèn nhờ mấy ông chú ăn hộ món hầm và tempura. 

Quy định của nhà nghỉ cũng lỏng lẻo, trong phòng lớn ồn ào lạ lùng. Hai 
ông chú thích leo núi có vẻ đã ghé qua núi này nhiều lần nên dù đã say mềm 
vẫn nhiệt tình giới thiệu cho tôi những điểm du lịch hay ho. Nhưng lại toàn 
giới thiệu những nơi có hoa violet “răng chó”, hoa cỏ chân ngỗng... mọc 
thành cụm, những loài đã qua kỳ đẹp nhất. 

Còn gia đình kia, vì người cháu sắp kết hôn nên trước đó cả gia đình tổ 
chức một bữa du lịch nhỏ chỉ người trong nhà với nhau. Người bà đã tám 
mươi bảy hoặc tám mươi chín tuổi. (Cả gia đình đã tranh cãi về điều đó mất 
một lúc.) Hình như bà ngồi xe lăn từ trạm xe cáp tới đây. 

“Đây là chuyến du lịch cuối cùng của tôi đấy,” bà thì thào. Cô Momoko 
liền nói chắc nịch: “Ô kìa, bà vẫn còn trẻ đấy chứ. Từ nay trở đi bà vẫn còn 
thong thả đi được nhiều nơi lắm!” Không hiểu sao nom cô Momoko rất hạnh 
phúc khi nói mấy lời ấy. 

Sau khi hai nhóm nọ đi, cô Momoko cùng bà chủ bắt đầu nói chuyện 
không ngừng nên tôi quyết định về phòng trước. 

Tâm trạng nôn nao trước chuyến du lịch lần này cứ như thể do tôi tự 
tưởng tượng ra vậy. Quay về phòng, tôi nhớ lại dáng vẻ cô Momoko ngày 
hôm nay rồi đưa ra kết luận ấy. Cô Momoko dường như rất vui, không khác 
gì vẻ tươi tắn mọi ngày. Có lẽ cô chỉ muốn quay về nơi đã làm việc khi xưa 


với tâm trạng nhớ thương chăng. 


Do một sự hiểu lầm kỳ cục mà tôi đã đến chỗ này. Rõ ràng chuyện với 
Hideaki cũng thế. Vốn dĩ tôi vẫn là đứa con gái tối dạ. 


Nhưng thôi vui là được rồi. Vừa đợi cô Momoko tôi vừa nghĩ. 


“Mai phải dậy sớm nên đi ngủ thôi.” 

Vừa quay về phòng cô Momoko đã nói như vậy rồi nhanh chóng chui 
vào chăn. 

Song vì đã hai lần ngủ gà ngủ gật nên mãi mà tôi không ngủ được. Cô 
Momoko chui vào chăn ba phút đã chìm vào giấc ngủ, thở khe khẽ ngon lành 
bên cạnh tôi. (Thỉnh thoảng cô còn ngáy khò khò.) 

Đến lúc này tôi mới thấy tiếc quyến sách bỏ quên ở Subouru. Cùng lúc 
ấy khuôn mặt Wada lại hiện lên. 

Không biết bây giờ anh ta đang làm øì nhỉ. Hay đang ngủ, có lẽ thế. Đêm 
không ngủ được ở một nơi xa lạ chăng hiểu sao tôi thấy cô đơn và muốn gặp 
anh ta đến thế. Chỉ hỏi địa chỉ liên lạc thôi cũng có bị phạt gì đâu chứ. Có lẽ 
tôi sẽ chắng thể gặp lại anh ta lần nữa.Vì lý do để Wada đến quán cà phê đó 
đã không còn. Nghĩ vậy, ngay lúc này đây tôi thấy đau lòng. 

Tôi càng nghĩ mắt càng mở thao láo, đành rón rén rời khỏi phòng. Cả nhà 
nghỉ đang ngủ say, chỉ có căn phòng nhỏ cuối hành lang vẫn còn ánh sáng lọt 
qua khe cửa. Tôi rón rén đi qua nhòm nhanh vào bên trong thì thấy Haru 
đang ngồi khoanh chân trước bàn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. 
Dáng vẻ nghiêm túc hệt như khi cô Momoko chắp tay trong đền thờ. 

Tôi định rón rén rời khỏi chỗ đang đứng, song Haru đã để ý thấy tôi, hỏi 
“Có chuyện øì thế?” giọng uể oải. 


“Không hiểu sao tôi không ngủ được.” Tôi đáp. 


“À, nếu thế cô thử đi dạo một lát xem sao? Hôm nay trời nắng to nên sao 
đẹp lắm,” nói rồi Haru hất cằm ra phía thềm cửa. 

“Vậy tôi sẽ thử xem sao.” Nói đoạn tôi định đi ra ngoài thì, “Đợi đãt Trời 
tối lắm rồi nên con gái đi một mình nguy hiểm lắm,” Haru nói, cầm đèn pin 
đuổi theo tôi. 

Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra vườn. 

Độ cao so với mực nước biển của chỗ này cũng kha khá nên mới giữa 
tháng Mười mà đã thở ra khói trắng. Tôi nhìn lên trời, bầu trời đầy sao thấy 
gần hơn mọi khi. Những vì sao mùa đông vốn chưa thể nhìn thấy trên bầu 
trời thành thị vào lúc này đang sáng lấp lánh trên những rặng núi uốn lượn 
phía bên kia vách đá. 

Hai chúng tôi chậm rãi đi bộ tới trước đền. Xung quanh đều đã ngủ yên, 
không có lấy một căn phòng còn sáng đèn. Chỉ có tiếng xăng đan lọc cọc của 
chúng tôi vang vọng bốn bể. 

“Xin lỗi nhé, để cô phải đi cùng thế này.” 

“Có gì đâu, tôi chỉ đang lướt web thôi ấy mà,” Haru rút trong túi quần ra 
bao thuốc châm lửa hút. Rồi nhả khói đánh phù vào bóng tối. 

“Haru làm việc ở đây từ bao giờ thế?” 

“Từ khi học xong cấp ba đến giờ. Bà chủ là họ hàng của tôi.” 

“Ö, vậy ư?” 

“Hầu như mọi người ở đây đều làm theo mô hình gia đình hoặc họ hàng. 
Còn lại là học sinh cấp ba vùng này đến làm thêm vào kỳ nghỉ. Như chị 
Momoko hiếm lắm.” 

“Công việc có vui không?” 


“Cũng tạm. Tôi mới chỉ làm mỗi công việc này nên cũng chăng biết. Đến 


mùa có nhiều sinh viên tới thì cũng náo nhiệt, còn dịp này thì hơi buồn. Thế 
sao hai người lại đi du lịch với nhau vậy? Nhìn hai người cũng không thân 
thiết đến thế.” 

Hamu hỏi với giọng không hẳn là quan tâm. 

“Tại sao nhỉ. Trước khi đi tôi đã nghĩ có lẽ cô Momoko muốn nói với tôi 
điều gì đó. Nhưng hình như chỉ là tôi tự tưởng tượng.” 

“Hừm. Mà hồi chị Momoko ở đây là lúc suy sụp nhất thì phải. Lâu không 
gặp thấy chị ấy vui vẻ như thế tôi cũng hơi ngạc nhiên.” 

“Vậy sao?” 

“Ừm. Đợt gần cuối cảm giác có tươi tắn hơn, chứ hồi tôi mới vào hầu 
như chị ấy chăng nói câu nào. Tôi còn nghĩ đó là người hơi đáng sợ.” 

Tôi không thể tưởng tượng ra một cô Momoko như thế. 

“Mà tôi cũng chăng biết nữa,” nói rồi Haru ném mẩu thuốc vào chiếc gạt 
tàn đặt trước cổng 'Toril. 

Một ngôi sao băng vụt qua rồi biến mất trên bầu trời đêm. Liền đó Haru 
hắt xì một cái rõ to. 

“Về thôi nhỉ.” 


Nghe tôi nói, Haru khịt khịt mãi rồi gật đầu, “Về thôi.” 


Sáng hôm sau, mãi mà tôi vẫn không muốn ra khỏi nệm, cứ lần chần mãi. 
Không biết bao nhiêu lần cô Momoko cố kéo chăn ra, song tôi cũng lấy tay 
ấn chặt, quyết giữ đến cùng. 


Quá chín giờ rồi tôi cũng tỉnh. Tôi rửa mặt rồi đi loanh quanh trong nhà 


nghỉ tìm cô Momoko. “Chắc chắn là ở ngoài vườn đấy,” bà chủ cố nén nụ 
cười, nói. Tôi bèn đi ra ngoài thì thấy cô Momoko trong bộ yukata đang ở 
trong khu vườn rải đầy ánh nắng buổi sáng, với một tư thế buồn cười. 

“Cô đang làm gì thế?” 'Tôi hỏi. “Thái cực quyền đấy,” cô đáp. Thói quen 
buổi sáng của cô mấy năm gần đây chăng? 

“Tốt cho sức khỏe lắm đấy. Lại còn giúp tỉnh thần sảng khoái nữa. Quý 
cô ngủ nướng hãy cùng tập đi.” 

Cô cũng tập trước cửa hiệu Morisaki mỗi sáng chăng? Nếu những người 
đang trên đường đi làm bắt gặp một bà cô tập Thái cực quyền trước cửa một 
hiệu sách cũ chưa tới giờ mở cửa chắc hắn ngạc nhiên lắm. Tưởng tượng ra 
cảnh ấy tôi bất giác suýt cười phá lên. 

Ăn xong bữa sáng, tôi và cô Momoko quyết định khởi hành đi leo núi. 
Hôm nay tôi mặc đồ dễ bề vận động, chuẩn bị sẵn sàng. Những vị khách 
khác hình như đã xuất phát cả rồi. “Thôi, dù sao cũng còn nhiều thời gian 
mà.” Nghe tôi nói vậy, cô Momoko liền nhìn lướt qua bằng ánh mắt lạnh 
lùng. 

Chúng tôi rời nhà nghỉ với lời chào của bà chủ: “Đi nhé.” Đi theo đường 
núi vượt qua được hai ngọn núi là tới một đài quan sát nhìn ra khung cảnh 
tuyệt đẹp, ấy là đích đến của chúng tôi. 

Trên núi có cả những cây tuyết tùng cao gấp năm lần tôi bao xung quanh, 
không khí vô cùng mát mẻ. Đầy đó những bông hoa dại đáng yêu lộ mặt cho 
chúng tôi nhìn ngắm, cô Momoko chỉ tay vào từng loại kể tên cho tôi. Đã 
sống ở đây vài năm có khác, cô có vẻ rất rành về núi. Còn tôi thì từ đợt tham 
gia trại hè hồi tiểu học tới nay mới leo núi lại. Leo núi cùng với một hướng 
dẫn viên sành sỏi rất vui. Cũng chăng lo lạc đường. Tâm trạng thoải mái, tôi 


ngâm nøa bài “Chú gấu rừng xanh” ngày xưa đã hát ở trại hè. 


Song tôi chỉ hát hò được một lát. Con đường núi lúc mới đầu còn bằng 
phẳng sau dần dần hẹp lại như muốn răn đe kẻ nào có ý coi thường, độ dốc 
cũng khắc nghiệt hơn. Chỗ đặt chân cũng hiểm trở, không chú ý là trượt chân 
ngay. 

“Chú gấu nói rằng...”, nếu cứ vô tư hát mấy câu như thế mà chẳng để ý gì 
thì những kẻ phản xạ vận động kém như tôi sẽ rơi xuống địa ngục ngay. 
Song đường ởi xấu cũng không thành vấn đề với cô Momoko, cô nhanh nhẹn 
tiến lên không hề nao núng. Nếu có đi cách xa tôi quá, cô lại đứng lại chờ. 

“Hướng dẫn viên ơi, chúng ta đi chậm lại được không?” 

Tôi thử ca thán lúc đi qua tảng đá khổng lồ có tên “Yêu tỉnh mũi dài”, 
song “Tại ai đó mà không còn nhiều thời gian nữa đấy. Không nhanh thì sẽ 
phải về lúc mặt trời đã khuất bóng. Mới hoàng hôn thôi trong núi đã tối lắm 
rồi.” Cô lạnh lùng. Tuy bị nói thế nhưng tôi cũng chẳng cãi lại được câu nào. 

“Còn một đoạn nữa thôi là được nghỉ rồi. Cố thêm chút nữa.” Cô 
Momoko nói như khích lệ rồi lại nhanh nhẹn bước lên phía trước. 

Rốt cuộc đến quá trưa tôi cũng được nghỉ một lát bên dòng suối. Bà chủ 
đã chuẩn bị cho chúng tôi hai phần cơm nắm ăn trưa. Lắng nghe tiếng nước 
chảy dễ chịu trong khu rừng có ánh nắng len lỏi qua kẽ lá cũng phần nào làm 
dịu bớt mệt nhọc. 

Tôi đặt mông đánh phịch xuống nền đá, hít lấy hít để bầu không khí 
trong lành để ổn định lại hơi thở đang nhộn nhạo. Cô Momoko vẫn dửng 
dưng như không, cắn ngập răng vào nắm cơm. 

“Cô Momoko khỏe thật ấy.” 

“Takako còn trẻ mà yếu quá thì có.” 


“Cô Momoko phải khỏe như bà lão tối qua ấy nhỉ.” 


Tôi cười, nói đùa. Cô Momoko nghe vậy cũng cười. 

“Nhưng mà, không thể có chuyện ấy đâu. Cô đang bị bệnh. Cô đang thấy 
rệu rã lắm đây.” 

“Sao?” Tôi hỏi lại. 

“Nào, hết giờ nghỉ rồi. Còn một đoạn nữa thôi,” cô nói đầy khí thế rồi lại 
tiến bước. 

Bị bệnh? Cô Momoko bị bệnh? Nhìn chẳng giống chút nào... 

Tôi dừng chân. Cô Momoko quay lại gọi với xuống: “Cháu còn chậm 
chạp là cô bỏ lại đấy.” 


Tôi vội vàng bước tiếp, đuổi theo bóng lưng nhỏ bé ấy. 


Sau đấy chúng tôi hầu như không nói chuyện nữa, chuyên tâm bước đi. 
Xuống hết một con dốc toàn đá lởm chởm, rồi đi nửa vòng núi, rồi lại lên 
một con dốc. Với lộ trình lên lên xuống xuống như thế, chân tôi kêu gào 
không biết bao nhiều lần. 

Rồi bầu trời cũng mở ra trước mắt, chúng tôi đã lên tới đỉnh núi. 

Đỉnh núi là một đài quan sát có hình dạng giống như một chiếc bánh 
caramel úp ngược trên đĩa. Trên nền đất nâu đỏ trải dài mọc lẻ tẻ vài cây 
thông. Phía trước là vách đá dốc đứng. Đến trước chúng tôi chỉ có một người 
đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế băng nhìn ra vách đá, xung 
quanh vắng lặng. Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện. 

Cơn gió mềm mại thổi tới từ chính diện, làm mát rượi cơ thể đang nóng 


` 


bừng. 


Quang cảnh nhìn từ đỉnh núi quả là gầy xúc động mạnh. Những chỏm núi 
bao phủ bởi màu xanh ngút mắt sánh vai nhau nối dài. Bầu trời ở thật gần, 
trong vắt và trải dài vô tận. Nếu cứ nhìn mãi sẽ có cảm giác như bị hút vào 
trong đó. 

Tập trung nhìn sẽ thấy tít đằng xa những tòa nhà của Tokyo chỉ còn bé 
như hạt đậu. Khi đang đứng ở đây, tôi thật không thể hình dung ra ngày mai 
mình sẽ lại bắt đầu cuộc sống trong những hạt đậu đó. Cứ thế này ở đây sống 
luôn cũng được đấy nhỉ. Tâm trạng tôi thành ra như thế. Hồi mới tới đây phải 
chăng cô Momoko cũng nghĩ như vậy. 

“Cô Momoko này.” 

“Hử?” 

“Sao cô bỏ lại cậu Satoru mà ra đi vậy?” 

Tôi hỏi không phải vì cậu nhờ, mà chỉ đơn giản vì tôi muốn hỏi. Nếu là 
lúc này chắc hắn cô Momoko sẽ trả lời tôi. Tôi tự nhiên cảm giác thế. 

“Ừm.” 

Cô Momoko vẫn nhìn thăng về phía trước, khẽ gật đầu. Tôi cũng chăm 
chú nhìn về phía trước, im lặng chờ cô mở lời. Có cánh chim nhạn vụt bay 
ngang qua bầu trời, không một tiếng động. 

“Cô đã kể cho cháu về người ngày trước cô yêu đúng không?” 

“Vầng.” 

“Lúc ấy cô đã có thai với người đó. Cô luôn khao khát có được một gia 
đình nên cô đã rất hạnh phúc, nhưng anh ta thì không. Dẫu sao anh ta cũng 
đã có vợ con ở Nhật rồi mà. Dù sau này cô mới biết.” 

Một cơn gió thối ào tới, cát bụi cuốn lên. Rồi xung quanh lại tnh lặng 


như cũ. 


“Nếu hồi ấy cô mạnh mẽ hơn có lẽ đã có thể bảo vệ được đứa trẻ. Nhưng 
không được. Cô chắng có tự tin rằng mình sẽ hạnh phúc khi gầy nên quá 
nhiều đau khổ, tốn thương cho người khác, cũng chẳng có dũng khí sống để 
trả giá. Về sau cô hối hận muốn chết nhưng lúc đó thì đã muộn rồi...” 

Nói rồi cô Momoko khẽ thở dài, cười nhạt. 

“Sau đó cô gặp và kết hôn với Satoru. Satoru cũng rất muốn có con, 
nhưng mãi mà chăng được. Rồi mười năm trôi qua, cuối cùng cô cũng có em 
bé. Satoru rất vui, cô cũng mừng phát khóc. Nhưng đứa trẻ lại chết trong 
bụng cô trước khi được sinh ra... Cô đã nghĩ mình bị trừng phạt. Cô bị phạt 
vì đã để cho đứa trẻ kia chết đi. Cô không còn tư cách sinh con nữa... Satoru 
an ủi cô rất nhiều dù bản thân cũng rất đau khổ. Người đó tốt bụng đến ngốc 
nghếch. Takako cũng thấy thế đúng không?” 

Tôi gật mạnh. 

“Rồi thì cô cũng gượng dậy được. Vì cùng gây dựng lại hiệu sách 
Morisaki nên thế nào cũng phải cố gắng. Chắc Satoru cũng cố ý không nói gì 
đến chuyện sinh con nữa. Rồi dần dần hai vợ chồng cô hoàn toàn chú tâm 
vào chuyện kinh doanh hiệu sách. 

“Cô cũng rất thích cửa hiệu đó, tình yêu với nó chăng thua kém gì 
Satoru. Nhưng với cô như thế vẫn chưa đủ. Dù có qua bao nhiêu năm thì nỗi 
buồn cũng không xóa hết. Cô luôn bị bủa vây bởi cảm giác có một lỗ hổng 
đang toác ra trong lòng mình. Mong muốn xóa đi lỗ hổng ấy cứ lớn lên từng 
ngày... Khi đó cô đã nghĩ nếu sống cùng cảm giác đó thì cũng giống như 
đang phản bội Satoru vậy. Rồi đến một ngày, khi nhận ra thì cô đã đi tới chỗ 
này rồi.” 

Cô Momoko nói liền một hơi, nói xong liền thở dài thật to. 


“Cô tự ý làm vậy nên dù bị khinh miệt cũng chẳng làm sao được. Thế 


nên cô cứ sợ phải nói chuyện với người đó. Takako chắc ngạc nhiên nhỉ?” 

Nên nói gì bây giờ nhỉ, tôi chăng có chút ý tưởng nào. Tôi của bây giờ có 
lẽ chưa thể mường tượng được nỗi đau của con người này. Tôi chỉ có thể 
hiểu tình cảm thiết tha của cô khi ấy. Với chuyện ấy, nếu nói ra những lời 
đơn giản chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết im lặng lắc lắc đầu. 

Lát sau cô Momoko chậm rãi đứng dậy. 

“Cô lại nói chuyện không đâu rồi, xin lỗi cháu. Thôi, nhanh nhanh về 
thôi.” 


Giờ tôi mới để ý thấy vầng dương đã bắt đầu khuất dạng sau sống núi. 


Trên đường về cô Momoko cũng nhanh nhẹn đi đằng trước. Tôi mải suy nghĩ 
linh tinh, đầu nặng trĩu nên cứ lơ ma lơ mơ. Vì vậy mà bị một lần trượt chân 
ngã đau điếng mông. 

Khi chúng tôi mệt nhoài về tới nhà nghỉ, bên ngoài trời đã khá tối, cơn 
mưa nhỏ không biết rơi xuống từ bao giờ. Vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ 
ăn tối nên tôi đi thắng vào bồn tắm. 

Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, ngâm mình trong nước nóng rất lâu. 
Chắng hiểu sao tôi thấy ngày hôm nay thật dài. Nhìn ra ngoài cửa số, một 
màn đen đặc trải dài. Hơi nước màu trắng sữa bay ra tựa như bị hút ra ngoài 
bóng đêm. 

Cửa mở đánh xoạch, tôi giật mình nhìn về phía ấy thấy cô Momoko hoàn 
toàn khỏa thân đang đứng đó. Quần áo đã cởi bỏ cả, nhìn cô Momoko càng 
nhỏ bé hơn bao giờ hết. “Cô tắm chung được không?” 

“À... được ạ.” 


Chăng chờ câu trả lời của tôi, cô mau lẹ bước vào phòng tắm. 


“Đúng là trẻ tuổi có khác. Da Takako mướt thật ấy.” 

Cô Momoko ghé sát lại nhìn tôi trong bồn tắm. Theo phản xạ tôi quay 
lưng lại. 

“Cháu cũng kha khá tuổi rồi đấy.” 

“Trời ơi chưa đâu. Nhìn xem, đường cần cổ của cháu đẹp chưa này. 
Nhiều tuổi rồi là mấy chỗ này nhìn biết ngay. Da căng bóng ghen tị quá.” Cô 
Momoko nói với nụ cười toe toét đáng ghét. 

“Cái này hoàn toàn có thể coi là quấy rối đấy ạ,” tôi sửng sốt. 

“Ôi trời Takako thì cô không thèm.” 

Nói đoạn cô cười ầm lên. Tiếng cười vang vang đầy sảng khoái trong nhà 
tắm. 

Tôi để ý thấy bụng dưới cô Momoko có một vết sẹo mổ nom khá thương 
tâm chừng mười xăng tỉ mét. Cô Momoko chăng có vẻ gì là muốn che giấu 
nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình vừa nhìn phải thứ không nên nhìn, khã 
quay đi. 

Tự nhiên nhớ lại lời cô nói lúc trưa, bỗng dưng tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ 
họng, không nói năng rành rọt được. 

Sau khi giội sạch người, cô Momoko bước vào bồn, “Ôi, tuyệt vời,” cô 
nhắm mắt khoan khoái. Nhìn khuôn mặt trông nghiêng ấy, cảm giác muốn 
ôm chặt cô Momoko vào lòng trào lên có phần mãnh liệt. 

“Ơ,” tôi trỏ ra ngoài cửa sổ, rồi nhân lúc cô Momoko quay qua bên đó bổ 
nhào vào người cô. Song cô đã cảm giác được nguy hiểm, mau lẹ tránh được. 

“Gì, cái gì đấy?” Cô Momoko nhìn tôi sửng sốt, giọng hoang mang. 

“Không có gì ạ,” tôi gạt nước rào rào tiến lên, từ từ dồn cô Momoko vào 


góc bồn với kỹ năng của một chú chó chăn cừu khi lùa đám cừu lại. 


“Gì thế Takako, mắt cháu nhìn sợ quá.” 

Tôi phớt lờ giọng nói sợ sệt của cô Momoko, nhào tới. Rồi tôi nhắm mắt 
ôm cô thật chặt. Vai cô Momoko rất nhỏ và rất ấm. 

“Ơ này, làm sao thế?” 

Cô Momoko quyết liệt chống trả, quẫy nước bắn tung tóe. Mặt nước dập 
dềnh. Thế nhưng tôi không lơi tay. 

Rồi cô cũng buông xuôi, mặc tôi như vậy. Cô rũ xuống, uể oải dựa đầu 
vào tôi. 

“Cô chịu thua, Takako lại có sở thích này hả?” Cô vẫn dựa vào tôi, nói. 

“Cô sơ suất quá.” 

Chúng tôi cười khúc khích, rồi cứ ôm nhau một đống ở góc bồn tắm rộng 


lớn. 


Buổi tối thứ hai này còn trôi qua yên bình hơn. 

Hai nhóm người tôi gặp tối qua đã xuống núi, cặp nam nữ có vẻ mờ ám 
mới tới ngày hôm nay rầm rì nói chuyện suốt bữa ăn. Chẳng riêng ở nhà nghỉ 
mà cả ở khu suối nước nóng chắc muốn làm gì cũng được kể cả chuyện vụng 
trộm, tôi khó chịu nghĩ. 

Bà chủ lúc bưng cơm ra chắc cũng để ý thấy, tới bật chiếc ti vi cũ để ở 
giữa phòng rồi đi ra. Có lẽ chức năng âm thanh đã hỏng, nên tiếng người 
cười nói xôn xao trong màn hình thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng. Tôi cảm 
thấy một màn câm lặng còn nặng nề hơn đang bao phủ. Bỗng thấy sợ âm 


thanh đứt đoạn ấy một cách kỳ lạ, tôi đứng dậy ngắt nguồn tỉ vi. 


Chúng tôi quay về phòng cuộn mình vào hai tấm nệm xếp cạnh nhau rồi 
tắt điện, căn phòng im lìm. Hình như mưa cũng đã ngừng, không còn nghe 
thấy tiếng mưa xa xa nữa. “NÑgày mai cứ từ từ cũng được nhỉ.” Cô Momoko 
thì thầm, tôi cũng mơ màng nói vâng. 

Trong bóng tối tôi chăm chăm nhìn lên trần nhà. Chỉ có chút ánh sáng 
thôi cô Momoko cũng không ngủ được nên cả căn phòng tối thui. Dẫu vậy 
tôi cứ mở mắt chong chong rồi cũng thành quen, đường nét của mọi vật tuy 
chỉ mờ mờ nhưng cũng dần nhận biết được. 

“Cô Momoko, cô còn thức không?” 

Một lúc sau tôi thử cất tiếng gọi cô Momoko đang nằm bên cạnh. 

SU tì? 

Có vẻ cô Momoko vẫn còn thức nên đáp lời ngay tức khắc. 

“Nói chuyện một lát được không ạ?” 

Tôi vừa nhìn lên trần nhà vừa nhỏ giọng nói. 

“Được chứ, cô cũng đang muốn thế.” 

“Chuyện hồi trưa ấy ạ...” 

“Chuyện nào?” 

“Chuyện bị bệnh...” 

“À,ừ” 

Lát sau cô Momoko trả lời. 

“Chuyện đó, bệnh của cô không ổn lắm ạ?” 

Tôi hỏi liền một hơi tựa như đã đoán được đại khái. Chính tôi cũng ngạc 
nhiên khi nghe giọng mình có vẻ thấp thỏm. 


“À thì, nói không tốt thì là không tốt, mà nói không phải như thế thì là 


không phải như thế.” 

Cô im lặng mấy giây rồi mới nhỏ giọng đáp. 

“Là sao ạ?” 

“Ừm,” cô ngân dài giọng. “Tóm lại là, trên đời này có những người gặp 
phải tai nạn bất ngờ hay bệnh bột phát, biến mất mà chắng thể nói lời từ biệt 
với ai đúng không? So với họ cô thấy cô vẫn còn may mắn lắm. Vì cô vẫn 
còn nhiều cơ hội.” 

“Cái đó...” 

“Ừ, không phải chuyện đáng lo đến vậy đâu. Cô có tới số ngay đâu mà. 
Cho tới gần đây cô vẫn nhập viện, làm mấy cái như mổ lẫy tử cung, bây giờ 
thì cứ ra ra vào vào bệnh viện theo dõi thôi. Những năm sau này chắc không 
lơ là dược rồi.” 

“Liệu có phải cô quay về chỗ cậu Satoru vì...?” 

“Ban đầu cô chăng có tí ý nghĩ nào theo kiểu “bệnh rồi, quay về thôi". 
Nhưng mà trong thời gian nằm viện cô cảm thấy buồn chán, và rồi nằm mơ.” 

“Mơ?” 

Trong bóng tối, tôi trở mình quay về phía cô Momoko. Nhưng vì tối nên 
tôi không nhìn được biểu cảm của cô. 

“Ừ, trong giấc mơ ấy, từ bến cảng cô lên được đúng con thuyền đang 
chuẩn bị khởi hành, ừm, không phải, chính cô là một con thuyền cũng nên. 
Dù sao thì khi ấy cô cũng chăm chăm chẻo về phía đường chân trời trước 
mặt. Cô hiểu rõ ràng rằng sẽ không thể quay lại nữa. Rồi cô ngoảnh mặt lại 
thì thấy, trên bến cảng có một người đàn ông hướng về phía cô vẫy tay rất 
mạnh. Nhìn thoáng qua cô đã nhận ra đó là Satoru. Thế là từ nay không thể 
gặp nhau nữa, dự cảm ấy cực kỳ rõ rệt. Cô cũng rối rít vẫy tay lại. Nhưng 


thuyền của cô xa quá, Satoru nhanh chóng trở nên bé tí. Lúc cô nhận ra thì đã 
không còn nhìn thấy Satoru nữa, một mình cô đang bồng bềnh trên biển. 
Giấc mơ như thế đấy.” 

Cô Momoko sột soạt trong chăn, quay về phía tôi. Đoạn cười ngắn. 

“Tuy hơi xấu hố, cô đã khóc tới mức chính cô cũng ngạc nhiên khi tỉnh 
dậy trong phòng bệnh. Dẫu biết đó chỉ là mơ mà nước mắt cứ trào ra ròng 
ròng. Đến cuối cùng vẫn còn thốn thức. Cô ít khóc tới mức chăng nhớ trước 
giờ mình đã từng khóc vì điều gì, vậy mà khi ấy lại rối loạn và buồn không 
chịu nổi. Cô nhất định muốn gặp lại Satoru một lần nữa. Kỳ quặc đúng 
không?” 

“Không ạ,” tôi mường tượng nỗi cô đơn của cô Momoko khi ấy, lắc lắc 
đầu. Dẫu tôi không nhìn thấy cô Momoko khi đó. 

“Kỳ quặc chứ, nhất định là thế,” cô Momoko bướng bỉnh quả quyết. 
“Nhưng cũng nhờ thế mà cô mới dẹp nỗi xấu hổ đi mà quay về được.” 

“Vậy ạ... Thế cô không định nói với cậu về chuyện bị bệnh sao?” 

“Ừ, không.” Cô Momoko nói giọng rõ ràng. 

“Tại sao ạ?” 

“Bởi vì cô không muốn trở thành gánh nặng cho người đó.” 

“Cậu Satoru đâu phải người yếu đuối thế ạ.” 

“Ừ, người đó nhất định sẽ chấp nhận cô phải không? Nhưng vấn đề 
không phải chỗ đó. Mà là vấn đề tình cảm. Cô không thể nuông chiều bản 
thân hơn nữa được.” 

“Nhưng nếu cô không nói...” thì làm sao cậu biết được, tôi định nói thế, 
song cô Momoko cắt ngang. 


“Chuyện đó cô đã xác định rõ ràng khi quyết định về gặp Satoru rồi.” 


“Nhưng mà, nhưng mà cô đã nói với cháu rồi đấy thôi.” 

Tôi bỗng dưng lớn tiếng. 

“Vì đúng là cô cũng muốn được tâm sự với ai đó.” Cô Momoko buông 
tiếng thở dài nói khẽ. 

“Cô nghĩ cả chuyện bỏ đi, cả chuyện bị bệnh, cô đều muốn được bộc 
bạch với một ai đó. Và nếu cô dặn không nói với Satoru hay bất cứ ai, cô biết 
Takako nhất định sẽ không nói.” 

“Chuyện đó...” tôi nói như sắp khóc. “Cô thật láu cá.” 

“Đúng thế, cô láu cá lắm đấy. Cô xin lỗi nhé Takako. Lúc nãy cháu ôm 
cô làm cô vui lắm. Cô thực sự thực sự rất vui. Cháu đúng là đứa trẻ tốt bụng. 
Vậy nên Satoru lúc nào cũng yêu quý cháu.” 

Tôi trốn vào trong chăn nước mắt lưng tròng, miệng lặp đi lặp lại “láu cá, 
láu cá”. 

“Cô xin lỗi nhé,” cô Momoko liên tục nói. 

Dẫu vậy tôi vẫn cứ nói đi nói lại từ “láu cá” hàng chục lần. 


Chăng biết tự bao giờ tôi đã khóc mệt mà ngủ thiếp di. 


Ngày hôm sau, dưới bầu trời xám xịt, chúng tôi rời nhà nghỉ trong ánh mắt 
tiễn biệt của bà chủ và Haru. Cô Momoko cũng giống lúc mới tới, cúi chào 
bà chủ cẩn thận. “Được rồi mà,” dù bà chủ vừa cười vừa nói, cô Momoko 
vẫn tiếp tục. “Hẹn gặp lại nhé,” Haru nói giọng nhẹ bằng, vẫy tay tới tấp. 
Sáng nay cô Momoko lại quay trở về là cô Momoko vui vẻ mọi khi. 
“Xem này, hoa ly dải vàng đã nở rồi đấy”, “Chỗ kia lá đã bát đầu đỏ rồi nhỉ”, 
cô hào hứng nói chuyện. Tôi cũng cố gắng làm thái độ vui vẻ đáp lời. Liệu 


còn có thể làm thế nào được nữa, tôi cũng chắng biết. 


Chúng tôi chia tay ở ga Shinjuku lúc hoàng hôn. Trước cửa soát vé ngập 
những người, cô Momoko cúi đầu chào tôi thật thấp. 

“Cảm ơn cháu, Takako. Cô đã rất vui.” 

Nụ cười của cô làm tôi chói mắt. Tôi thử hỏi thằng thừng. 

“Bây giờ cô định thế nào?” 

“Quay về hiệu sách thôi.” 

“Không phải chuyện đó. Sau đó nữa cơ.” 

Cô Momoko ậm ừ rồi khoanh tay trước ngực. 

“Rôi cô sẽ xoay xở được thôi.” 

Cô chỉ nói có vậy rồi nhanh nhẹn quay gót biến mất vào đám đông. 

Tôi vẫn đứng mãi ở đó, dù không còn nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy 
nữa. Tôi tưởng tượng ra những chuyện sẽ xảy tới, trong lòng tràn đầy những 


cảm xúc khó chịu. 


Cậu Satoru gọi điện cho tôi vào buổi trưa hai ngày sau. Nhìn vào màn hình di 
động tôi đã đoán được là chuyện øì. 

“Xin lỗi vì gọi lúc cháu đang làm việc.” 

Tôi vừa bắt máy, cậu Satoru đã cất lời, giọng thấp trầm chẳng chút ngữ 
điệu. 

“Cậu đến cửa hiệu thì thấy một lá thư...” 

Ôi, quả nhiên. Tôi buông một tiếng thở dài nặng nề. Không thể để cô ra 


đi như vậy. Song cho dù biết tại sao chuyện thành ra như vậy thì tôi cũng 


làm được gì chứ? 

Nhưng cái người đó đúng thật là láu cá. Láu cá ấy. Tôi vừa nắm chặt điện 
thoại di động vừa cảm nhận cơn tức giận không kìm chế nổi đang trào lên. 

“Takako?” 

Thấy tôi chăng nói câu gì, qua ống nghe điện thoại cậu ngờ vực cất tiếng 
gỌI. 

“Bây giờ cháu sẽ tới đó ngay.” 

“Ơ, thế còn công việc?” 

Tôi ngắt máy khi cậu vẫn đang nói dở. 

Láu cá, láu cá, láu cá. Trên chuyến tàu tới Jimbocho, tôi cứ lặp đi lặp lại 
trong đầu. Như thế này đầu phải là người lớn. Thực ra tôi hiểu cảm xúc của 
cô Momoko. Năm năm không rõ tung tích rồi đột nhiên quay về nói bị bệnh, 
đúng là khó mà làm thế được. Nếu cô vẫn còn yêu cậu Satoru thì lại càng 
thêm phân vân. Nhưng còn người bị bỏ lại là cậu thì sao? Trước kia, khi cô 
bỏ đi không nói năng øì, cậu đã đau khổ đến thế. 

Tôi đứng về phía cậu. Cũng như trước giờ cậu đã luôn ở bên ủng hộ tôi. 
Nên nhất định tôi không thể tha thứ cho cô Momoko nếu cô cứ thế biến mất. 
Cơn giận bùng lên không đè nén được. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới 
giận thế này, cơ thể run lên từng chập. 

Khi đến hiệu sách, được cậu đưa cho xem tờ giấy viết “Cảm ơn, anh hãy 
sống tốt nhé”, tôi liền xoẹt xoẹt xé tan, thả rơi xuống nền nhà. Cậu ngẩn 
người nhìn tôi. 

“Láu cá. Hèn nhát. Trưng ra điểm tốt của mình rồi biến mất. Cái đó 
chăng qua là chạy trốn thôi.” 


“Takako?” 


Cậu ngó mặt tôi vẻ lo lắng. 

“Này, Taka...” 

Tôi cắt lời cậu, ưỡn thằng người tuyên bố. 

“Cháu sẽ phá lời hứa. Mà không, cháu có hứa gì đâu. Chỉ có người ta tự 
ý bảo là không được nói thôi.” 

“Hả?” 

Cậu há hốc mồm. Tôi kể ngắn gọn cho cậu nghe chuyện tối hôm ấy. Cậu 
có sốc thì cũng dễ hiểu. Nhưng người này có quyền biết, ngăn được cô 
Momoko cũng chỉ có người này. 

Song cậu chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, khi tôi nói xong, cậu chỉ khẽ gật đầu 
“Ừ”, 

“Cậu biết rồi à?” 

“Không biết.” 

“Nhưng...” 

Cậu thở dài thật sâu, loạng choạng ngồi xuống ghế. 

“Cậu đã nghĩ cô ấy quay về như thế chắc hắn có chuyện gì lớn lắm. 
Trước đây cậu cũng nói rồi đúng không, một khi cô ấy đã quyết cái gì thì sẽ 
không thay đổi. Vậy mà lại quay lại... Nghĩ vậy bỗng cậu thấy sợ không dám 
hỏi. Nên mới đi nhờ Takako. Cậu thật ngu ngốc. Vì không nói chuyện cho rõ 
ràng nên mới thành ra thế này.” 

Cậu nói giọng có vẻ như đã bỏ cuộc. Tôi vụt ghé mặt lại nhìn vào mắt 
cậu, nói. 

“Chắc chắn vẫn còn kịp đấy ạ. Nếu bây giờ để cô ấy đi thì thật sự sẽ 
không gặp lại được nữa đâu. Dù không biết kết quả sẽ như thế nào thì làm 


thế cũng không được. Cậu hiểu cháu nói không? Chỉ có cậu ngăn được cô ấy 


thôi.” 

“Ừ...” cậu vẫn đáp lại giọng yếu ớt. 

“Thế cậu đứng lên ngay đi!” Tôi cao giọng nói cứng rắn. “Cậu đã từng 
nói cháu “Không được chạy trốn? đúng không? Cậu, và cô Momoko, hai 
người cũng không được lấn trốn. Cháu sẽ trông cửa hiệu, cậu đi tới chỗ cô 
Momoko đi!” 

“Nhưng biết tìm ở đâu...” cậu nói với ánh mắt đờ đẫn. 

“Cậu không biết chỗ nào ư? Nơi mà cô Momoko sẽ tới đầu tiên chăng 
hạn.” 

Nghe tôi hỏi, cậu nhìn tôi nói bằng khuôn mặt vô hồn. 

“Không, không bit...” 

“Sao thế được. Chắc chắn là biết. Cô Momoko là vợ cậu cơ mà?” 
“Thì đúng thế... Nhưng mà...” 

“Cậu thử nhớ lại xem có nơi nào cực kỳ quan trọng với cô ấy không.” 
Cậu thẫn thờ nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên khẽ “a” một tiếng. 
“Chỉ có một chỗ. Có lẽ, mà không, chắc chắn là chỗ ấy...” 

“Có ạ?” Tôi hỏi lại lần nữa. 

“A, có mà. Ừ, có khi vẫn còn kịp.” Lần này cậu gật đầu thật mạnh. 
Cậu đứng phát lên như thể bị bắn ra khỏi ghế. 

“Takako, cậu còn một việc nhờ cháu được không?” 

“Vâng.” 

“Cậu không thể trả lương trông coi theo giờ được...” 

“Cháu biết rồi, cậu dở hơi quá!” 


Tôi hét lên. Giờ không phải là lúc nói qua lại mấy câu ngớ ngẩn. Cuối 


cùng cậu cũng chạy vụt ra ngoài như bị tôi thúc vào mồng. 

Tôi mong rằng lần này cậu có thể giữ cô ấy lại. 

Tôi đứng ở cửa nhìn theo dáng cậu chạy vội vã qua ngõ Sakura. Bóng 
cậu nhanh chóng nhỏ dần. Không may cậu bị đau lưng nên phải dừng lại 
giữa chừng đấm đấm lưng không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng chăng còn 
cách nào. 

Khi bóng cậu đã khuất hắn, tôi vẫn đứng đó ngẩn ngơ nhìn lên mảng trời 
nhỏ bị chia cắt bởi những tòa nhà cao tầng. Bầu trời mùa thu màu xanh nhạt. 
Cụm mây tích lớn chầm chậm trôi. 

“Sao thế? Cửa hiệu vẫn mở đúng không?” Người đàn ông trung niên ghé 
tới dừng lại trước cửa hiệu, nhìn tôi khó hiểu rồi lách mình bước vào trong. 
Tôi cũng tiếp bước đi vào. 

“Xin chào quý khách.” 

Nhiệm vụ của tôi đã xong. Phần còn lại giao cho cậu vậy. 

Tôi ngồi vào sau quầy tính tiền, vị trí của tôi khi xưa, chờ cậu và cô 


Momoko quay về. 


Tôi gặp lại Wada khá lâu sau đó, khi lá hai bên đường đã héo rụng hết. 

Tối đó tôi ghé Subouru sau gần một tháng không tới. Có một thời gian tôi 
không có hứng thú, dù đi qua trước cửa hiệu cũng không ghé vào. Song tiết 
trời càng ngày càng lạnh làm tôi nhớ cà phê của hiệu. 

Tôi mở cửa, bật lên một tiếng “a”. 


Wada đang ngồi ở bàn trong góc. Ngay tức khắc ánh mắt gặp nhau, 


Wada cũng để ý thấy tôi. “Thật là sai lầm,” tôi nghĩ, định chỉ chào qua loa 
cho xong. Song Wada tận tình đứng dậy, chờ cho tới khi tôi phải đi qua bên 
đó. 

“Xin chào.” Tôi bối rối ngồi xuống ghế đối diện. 

“Đã lâu không gặp.” Anh ta đáp lại với giọng bình thản như mọi khi. 

Cô bé phục vụ mang nước tới, hỏi: “Quý khách chọn đồ uống øì ạ? 

Tôi định chỉ tới chào hỏi rồi chuyển chỗ, sau đó mới gọi đồ uống nên đáp 
lại: “Lát nữa.” Cô bé gật đầu, để lại nụ cười rồi đi. 

“Cô có khỏe không?” Một lát sau Wada mở lời. 

“À, vâng. Thế anh Wada thì sao?” tôi đáp. 

“Tôi bình thường,” anh ta vui vẻ nói rồi nhấp một ngụm cà phê. 

Có lẽ nào anh ta vẫn đang đợi bạn gái tới sao. Tự anh ta nói là bỏ cuộc 
rồi cơ mà. Tôi đang nghĩ vậy thì, “Hôm nay là tôi đợi cô.” 

Wada đột nhiên nói rồi lôi từ trong cặp ra một cuốn sách bỏ túi. Là cuốn 
Tình bạn của Mushanokouji tôi đã bỏ quên vào buổi tối trước hôm đi du lịch. 
Nhiều thứ xảy ra quá làm tôi quên bằng mất chuyện cuốn sách. Chắc chắn tôi 
không bao giờ nghĩ Wada đang cầm nó. 

“Anh đã chờ tôi suốt đấy ư?” Tôi vừa nhận lấy cuốn sách vừa hỏi. 

“Chuyện này, tối đó cô về rồi tôi mới để ý thấy cuốn sách, tôi nhờ ông 
chủ khi nào cô đến thì chuyển cho cô, nhưng “tôi chưa gặp vị khách đó bao 
giờ”, ông chủ nói với tôi như vậy.” 

“Hả?” 

Làm gì có chuyện ông chủ không biết tôi chứ. Tôi đã tới đây mấy chục 
lần, khách quen thế cơ mà. 


“Thế là tôi được giữ cuốn sách. Vì chăng biết địa chỉ liên lạc nên thỉnh 


thoảng tôi lại ghé quán xem cô có tới không, nhưng hình như tôi tính toán 
không tốt nên chăng gặp được cô. Tuy biết là không nên, nhưng lúc chờ cô ở 
đầy chán quá nên tôi đã đọc đến hết mất rồi.” 

Tôi nghe anh ta nói trong tâm trạng hoàn toàn trống rỗng. Rồi cuối cùng 
cũng hiểu rõ chuyện là thế nào, tôi quay qua nhìn ông chủ đang đứng ở quầy. 
Ông chủ giả đò không biết tiếp tục lau bóng cốc. Tôi cứ nhìn chăm chằm nên 
có một lần thoáng chạm mắt. Thật ngốc nghếch, tôi chán ngán. Chắc hắn ông 
chủ không biết Wada vốn chờ một người khác. 

“Tôi xin lỗi đã phiền anh nhiều quá.” Tôi hướng về phía Wada cúi đầu. 

“Không, cũng lâu rồi tôi chưa đọc cuốn nào ngoài Lưng chừng dốc, lần 
này tôi phải cảm ơn cô mới đúng.” 

Wada nói rồi cười tinh nghịch. 

Tiến triển kỳ lạ đến thế này tôi thấy không thể chịu đựng hơn. Tôi cúi 
đầu, vai rung rung. 

“Ơ, cô sao thế?” 

Wada lén nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng. Song khi biết chỉ là tôi đang 
cười, anh ta cũng cùng cười luôn. Tầm trạng tôi dần khá lên. Thâm tâm tôi 
hiểu mình rất vui khi gặp được anh ta. Đúng vậy, quả thật gặp Wada tôi cực 
kỳ vui. Đối phương nghĩ như thế nào về tôi, dù bận tâm cũng chăng có ý 
nghĩa øì, vì đó là chuyện chẳng thể lay chuyển. 

“À mà,” tôi ngẩng mặt, nói rành rọt. “Gặp được anh tôi rất vui.” 

Phải cảm ơn ông chủ mới được. Tôi thật lòng nghĩ. Nếu không có sự sắp 
xếp của ông chủ có lẽ thực sự sẽ không thể gặp lại Wada. Dù tôi có gọi một 
trăm cốc cà phê có lẽ vẫn chưa đủ để cảm ơn. 


“Tôi cũng rất vui khi được gặp cô. Dù sao thì nếu cứ để vậy tôi sẽ thành 


kẻ trộm mất. Tôi nói đùa đấy. Tôi muốn được nói chuyện với Takako.” 

Wada nói rồi cười ha ha, gãi gãi đầu. Tôi xấu hổ đến mức chăng dám 
nhìn anh ta. Lướt mắt qua ô cửa sổ tôi thấy có bóng hai chúng tôi ngồi đối 
diện nhau. Bên ngoài gió cuối thu thổi lạnh buốt. Chúng tôi ngẫu nhiên gặp 
được nhau ở đây thế này, tận sâu trong lòng tôi thấy biết ơn. 

“Nhân đây,” Wada vươn vai nói, tâm trạng có vẻ tốt. “Để đáp lại cuốn 
sách cô đã cho tôi mượn, hôm nay tôi sẽ mời cô. Chừng ấy thôi cô không 
ngại chứ?” 

“Vậy cho tôi một tách cà phê.” 

Tôi giơ một ngón tay, cười. 

“Cô đúng là nhún nhặn quá.” 

Anh ta làm vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên rồi vẫy mạnh tay về phía cô bé 


phục vụ đang ởi qua. 


Hiệu sách Morisaki đứng biệt lập một góc trong phố sách cũ náo nhiệt. Vừa 
nhỏ vừa cũ, một cửa hiệu chẳng hề bắt mắt. Bởi vậy mà chắng mấy khách 
tới. Dẫu sao thì loại sách cửa hiệu bán cũng giới hạn nên chăng thể thu hút 
sự chú ý của những người không có hứng thú. 

Thế nhưng vẫn có những người yêu mến cửa hiệu này. Nhận được tình 
yêu thiên vị của những người ấy đã là đủ rồi. Chủ cửa hiệu, cậu Satoru lúc 
nào cũng mỉm cười nói vậy. Tôi cũng nghĩ thế. Hiệu Morisaki ấy và người 
chủ ấy tôi đều yêu quý. 


Hôm nay được nghỉ, tôi tới Jimbocho sau một thời gian dài. Một tuần 


trước cậu gọi cho tôi. Nghe giọng nói rộn ràng của cậu qua điện thoại, không 
cần hỏi tôi cũng đoán được là chuyện gì. 

“Cô ấy cũng nói lâu rồi chưa được gặp cháu đấy,” cậu nói qua ống nghe. 
Hiện tại bệnh của cô đang tiến triển tốt. Nghe vậy tôi cũng an tâm. Nghĩ tới 
chuyện được gặp cô sau một thời gian dài, bước chân trên đường lớn của tôi 
cũng tự nhiên nhanh hơn. 

Ngày cậu phi như bay ra khỏi cửa hiệu ấy, rốt cuộc cô Momoko vẫn 
không quay lại. 

Nhưng cậu đã gặp được cô ấy. Cậu đi tới ngôi chùa nơi thờ đứa con 
không thể sinh ra của họ. Cô đã đứng lặng một mình được một lúc lâu ở con 
suối sau chùa. 

Hai người đã nói những gì ở đó, tôi không dám hỏi chỉ tiết. Đó là chuyện 
của hai người họ. Nhưng ở nơi đứa con không thể sinh ra của hai người đang 
ngủ, chắc chắn sẽ không thể có những lời nói dối. Có lẽ ở đó điều quan trọng 
nhất với hai người họ là chia sẻ rõ ràng cảm xúc với nhau. Có lẽ cô Momoko 
khi ấy, và cả khi bỏ đi vào năm năm trước đều thâm mong cậu Satoru sẽ tới 
đón cô ở nơi đó. 

“Thấy cậu tới, cô ấy đổ sụp ngay tại chỗ, khóc tu tu như một đứa trẻ. Khi 
đó thật lòng cậu rất thương cô ấy. Nước mắt cậu cũng chảy ra ròng ròng. 
Những điều cậu đã không nhận ra, những điều cậu đã nhắm mắt làm ngơ, 
cuối cùng cậu cũng có thể đối mặt. Cậu ôm Momoko thật chặt, cứ nói đi nói 
lại “đừng đi nhé”, “với anh em quan trọng lắm”. Những lời đơn giản như thế 
cho tới tận khi gặp cô ấy ở đó cậu mới nói ra được.” 

Một mình quay về lúc đêm muộn, cậu chậm rãi kể. Cậu chăng có vẻ gì 
suy sụp khi cô Momoko không về cùng, mà còn có phần phấn khởi. 


“Cô ấy hứa rồi. Hai người bọn cậu đã nói chuyện rõ ràng. Cô ấy đã hứa 


một lúc nào đó cô ấy sẽ quay về.” Cậu nói. 

Rồi một năm trôi qua, cô Momoko quay trở về. Nếu không điều chỉnh lại 
cảm xúc thì cô sẽ chỉ như đứa trẻ quen được chiều chuộng. Hình như lúc chia 
tay cô đã nói với cậu như thế. Đúng là cứng rắn thật, đặc kiểu của cô. 

Rời khỏi đường lớn, tôi bước tiếp trên con ngõ Sakura dài và hẹp. Đi hết 
dãy hiệu sách cũ là cửa hiệu của cậu đã ở trước mặt. 

Tôi đẩy xoẹt cửa bước vào. Chú Sabu đang ngồi lù lù trước quầy tính 
tiền, giơ tay nói: “Ô, Takako.” 

“Kìa, chú Sabu. Chú tới đấy à. Cậu cháu đâầu rồi ạ?” tôi nói. 

“Lạnh nhạt quá đấy Takako. Cậu ấy vừa ra ngoài đi gửi đồ hay gì đó 
xong.” Đoạn chú Sabu cười khục khục. 

“Đã lâu không gặp.” 

Phía sau lưng chú Sabu, một giọng nói vui vẻ cất lên. Tôi thấy một phụ 
nữ nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn ngồi sau quầy. 

“Ơ, tóc cô?” 

Nghe tôi nói, cô Momoko đưa tay vuốt mái tóc cắt cao trên tai, “À, cô cắt 
rồi. Vốn cô định đi tu để kiểm điểm bản thân nhưng bị Satoru ngăn cản,” cô 
cười thích thú. 

Chà, đúng là cô Momoko, tôi vừa nhìn nụ cười của cô vừa trầm ngâm. 

“Tóc đó hợp với cô đấy ạ.” 

Tôi ngồi xuống cạnh cô, nói. Đúng là nó rất hợp với cô. 

“Chắc thế nhỉ.” 

Cô Momoko nhăn mặt. 

Cửa hiệu vào buổi trưa vẫn vắng vẻ thế. Tôi thấy vui vui khi mọi thứ vẫn 


chăng thay đổi chút nào, ngoài sự có mặt của cô Momoko. 


“Mà Takako này, cháu có bạn trai rồi đấy hả?” 

Cô Momoko đột nhiên hỏi với giọng điệu như mọi khi. 

“Sao? Cô nghe ai nói thế?” 

“Vừa xong, anh Sabu nói.” Cô chỉ chú Sabu. 

“À chú nghe từ ông chủ đấy.” 

Chú Sabu nói rồi lại cười khục khục, như có øì hay ho lắm. 

“Mấy món cô tỉ mỉ dạy cháu nấu ấy, cháu có làm cho người ta không?” 

Cô Momoko lại hỏi thêm vẻ trêu chọc. 

“Không, trời ạ, thật là...” tôi lắp báp. Thế nhưng cô vẫn dai dằng đeo bám 
đến nỗi tôi phải thét lên “Đủ rồi đấy ạ.” Đúng lúc ấy có tiếng cửa mở ra, cậu 
đã về. 

“Ô, Takako, vẫn còn sớm mà,” cậu vừa bước vào là cô Momoko liền lên 
tiếng: “Này, Satoru. Anh biết chuyện Takako có bạn trai chưa?” 

“Hả? Anh chưa được nghe chuyện đó. Có thật không thế? Sao cháu 
không nói với cậu?” Nói đoạn cậu gí sát mặt vào tôi. 

“Không ạ, trời, xem kìa. Mọi người đừng nói nữa.” 

“Đúng rồi,” cô Momoko vỗ tay đánh đét, nói. “Sau khi Takako kết hôn 
thì để cho cậu chàng đó tiếp quản cửa hiệu này đi. Dù sao cũng không có 
người kế nghiệp.” 

“Không phải chuyện đùa đầu. Một thằng như thế!” 

Chăng hiểu sao cậu lại cuống lên, lớn tiếng quát. 

“Chưa gặp sao anh lại biết là một thằng như thế.” 

Cô Momoko lạnh lùng nói. 


Chú Sabu cười khùng khục, “Thôi tôi về đây Momoko, gặp lại sau nhé,” 


nói đoạn vui vẻ vẫy tay rời cửa hiệu. Chẳng thèm nói câu nào với tôi và cậu. 

“Đã nhanh chóng thuần phục rồi sao.” 

Tôi ngạc nhiên nói sau khi chú Sabu ra về. “Cô cũng không định làm thế 
đầu. Cô chỉ cùng nói chuyện thôi,” cô Momoko thờ ơ đáp. 

“Qua một năm gặp lại, bị lời lẽ ngọt ngào thuần phục như thế, anh Sabu 
cũng chăng thể làm gì được.” 

Cậu chỉ khe khẽ nói một câu với giọng điềm tĩnh, làm tôi và cô Momoko 
bật cười ha ha. 

Sau đó cô Momoko đứng phát dậy, quay về phía tôi. 

“Morisaki Momoko đã quay về.” 

Cô nghiêm nghị chào kiểu nhà binh. Tôi cũng nhanh chóng chỉnh lại tư 
thế. 

“Mừng cô về nhà. Cháu đã chờ cô suốt đấy. Từ nay về sau nếu cô còn 
biến đi đâu đó cháu sẽ thực sự giận lắm.” 

“Chính cháu cũng đã không giữ lời hứa đấy nhé. Nhưng lần này cô phải 
chân thành cảm ơn cháu. Cảm ơn Takako. Tiếp tục làm bạn tốt nhé.” 

Cô Momoko nói rồi vừa cười vừa véo má tôi. Tôi đã quen hắn với điều 
ấy, cũng giống cậu, tôi rền rĩ “dừng tay đi mà” bằng giọng đã gần như bỏ 
CuỘc. 

“Hôm nay cô sẽ làm một bữa thịnh soạn bằng cả tấm lòng biết ơn đối với 
Takako.” Cô Momoko võ ngực. “Đi mua đồ cùng cô nhé?” 

“Dĩ nhiên ạ. Cháu tới ăn món cô Momoko nấu mà.” Tôi mỉm cười gật 
đầu. 

“Này Takako, chuyện vừa nãy ấy mà. Với cậu thì...” 


Cậu tới chen ngang, song tôi và cô Momoko phớt lờ đi ra ngoài. 


Trời trong vắt, có đám mây lớn thoải mái bơi qua. 

Tôi vươn vai thật dài rồi để nguyên như vậy nhắm mắt một lúc, cảm nhận 
tia nắng ấm áp của mặt trời qua mí mắt. 

“Này cháu không nhanh lên là cô bỏ lại đấy.” 

Bị cô gọi, tôi mở mắt. Cô Momoko đứng trên đường quay lại nhìn tôi 
cười, mái tóc ngắn chìm trong ánh mặt trời. “Nhanh lên nhanh lên,” cô vẫy 
tay rồi lại hăng hái bước tiếp. 


Tôi ngắm nhìn dáng lưng nhỏ bé ấy một lát rồi chạy theo. 


~HẾT~ 


MỤC LỤC 


NHỮNG GIẤC MƠ Ở HIỆU SÁCH MORISAKI 
MOMOKO TRỞ LẠI 


